KINH PHẬT. 
CHO NGƯỜI MỚI BẮÁT ĐÀU 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: 
TT. Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; email: thichnhattu@®gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường cần 
thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quý tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ấn tống kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: (08) 3839-4121; 6274-0110 
www.daophatngaynay.com I www.tusachphathoc.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Sa-môn THÍCH NHẬT TỪ 


soạn dịch 


KINH PHẬT 
CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


NI 7:10ï1LLT lo Sbso14 e6 oaiiaaaaă.eẻ. 
PHẢN DẪN NHẬP 
„1 D17 Tí THƠ TT ác ssecagibesifc0gl2ll9AGaasetsagatDsMafeb 
7. iihr 1C TâH D0 ca se sc66u 12a 6ai600160u0ged0aadsx 
la 10101) TDIIT HT so x6sx254cnscaTaxbtdafidaagedstesl6ác 64x Mj6aLGisdsgdde 
4, Tản đươniB Giáo TNHE-eseneessadesbinsdbsidssadklSsndllAcaszse 


PHẢN CHÁNH KINH 
. Kinh chuyển pháp luân.......................---- 2 2s s+s+zsz 5+2 
. Kinh người áo trắng .....................----- ccccecccxrrersered 
”iP- TíT HT): maazsadzzstbosavltasvvb6fvesvEiAAebSSerdlehudslahbsex 
. Kinh thiện sinh........................ -‹-- ¿c2 2 1E £££‡se£ssssxx 
. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong ......................... 
xIÊ-111H fTHìn02L 0H: THÊ cac x62iasi6l©€Oiaiti05anuc6i8cysáe 
SÉ Tìh DO TY TU bsiuslebig dcaverdietftddolcialdehiirase 
+IÊ-111H TH 10117 VÀ ĐỊT sacsasdeasbdeedltoisluivkiGìe leo d04saalAliae 
. Kinh bốn pháp quán niệm ....................---2- 2 2+5 2+ 
10. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau ..............................- 
PHẢN HỎI HƯỚNG 
1; Bối -Ti6i.Ï dift:KHHEEssssscssai46ssxbii4000xe)04s82A56:s4s 80440 ls l 
s51 01C VY TY TP 14;gss2y64yi4338a0s0naiqbessal613s0Äaslbaaiddbabepalisia l 
3. Năm điều quán tưởng ..........................-----¿---- s+cs+se¿ l 
4. Quán im PP... 1 
an (UY TP HT TT saussx1x4292446i4166040,1403344s6860448630440444sgã8 l 
6. Hồi hướng công đức.................----- 2: 2 2 s+x+xe+rszsez l 
7. T:ời 1igiyÊn GHI ¿x01 62s biaxlági3gabjsfaylldu0s8 l 
8. Đảnh lễ Ba ngôi báu..........................-- ¿55-5-5555 ccccsceec | 


\© œŒœ ¬Il Ằ CÀ +®>C2) tt 


Là con trai duy nhất của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu 
Maya, bang Sakya, Ấn Độ, sau khi nhận thức cuộc đời vô 
thường, chết đi không mang gì theo được, vào năm 29 tuôi, 
thái tử Tắt-đạt-đa đã từ bỏ ngai vàng và các hạnh phúc trần 
đời. Sau 6 năm tu tập, vào năm 35 tuổi, trong ngày rằm tháng 
4 (Vesak), thái tử Tất-đạt-đa đã trở thành Bậc Giác Ngộ, nhà 
tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. 


Hằng ngày vào các buổi sáng, sau khi thiền định, đức Phật 
— một nhà hành khất — cầm bình bát đi khắp các nẻo đường, 
gIeO duyên lành cho mọi người. Sau đó, đức Phật giảng giải 
về chân lý và đạo đức được Ngài khám phá, nhằm giúp mọi 
người vượt qua nỗi khổ, niềm đau trong cuộc sống đầy biến 
có, căng thẳng. 


Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đề lại cho đời một 
kho tảng. kinh điển với hàng ngàn. bài Kinh dài ngắn khác 
nhau. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có khả năng 
trị lành các chứng bệnh khổ đau của kiếp người. Do bận rộn, 
người tại gia không thể đọc hết kinh sách minh triết của đức 
Phật. Quyên “Kinh Phật cho người mới bắt đầu” được tuyển 
dịch từ kho tàng kinh điển phong phú và vô giá của đức Phật, 
nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp cho người mới bắt 
đầu vào Chánh Đạo, gồm giới trẻ và những người bận rộn. 


VỈii s KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Quyền Kinh này tóm thâu các lời dạy minh triết của đức 
Phật về đạo đức gia đình và xã hội, góp phần xây dựng hạnh 
phúc và thanh bình cho mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, quốc 
gia và thế giới. 

Xin mọi người hãy cùng nhau phổ biến và truyền bá quyền 
Kinh này đến với những người hữu duyên với đạo Phật, để 
cuộc sông của họ ngày càng được hạnh phúc, bình an hơn. 


Mùng 1 tết Quỷ Ty 2013 
| TT. Thích Nhật Từ 
Tổng biên tập Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay 


PHẢN DÁN NHẬP 


PHẦN DẪN NHẬP s 3 


1.NGUYỆN HƯƠNG 
(Chủ lễ quì ngay thắng, xướng bài Nguyện hương. Gia chủ 
đông mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) 


Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 
Trên sen báu, hào quang rạng rỡ 
Đức Năng Nhơn tướng hảo huy hoàng, 
Hóa thân cứu độ mười phương, 
Cúi đầu đảnh lễ, đạo tràng quy y. 
Đèn chánh pháp Tạng ngời khắp chốn, 
Đạo từ bi phố biễn muôn nơi. 
Tăng Ni đạo lực sáng ngời, 
Tại gia tu học, thánh thơi, an nhàn. 
Cầu thế giới hòa bình, phát triển 
Mong nước nhà hưng hiền, tự do, 
Mọi người hạnh phúc, ấm no, 
Khắp nơi yên ổn, không lo lăng gì. 


Chúng con nguyện, đời đời kiếp kiếp, 

Được thân người, học Phật tu nhân, 

Xa lìa biên khô trầm luân, 

Tấn tu đạo nghiệp, viên thành quả cao. 
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát @ làn) O 


4 s KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


2. ĐÁNH LỄ TAM BẢO 

Phật là đẳng giác ngộ mình, 

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 

Từ bị, trí tuệ rạng ngời, 

Là thầy ba cõi trời người xưa nay. 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời 
thường trú trong mười phương.  (1lay) Q 

Pháp là phương thuốc diệu thay, 

Chữa lành bệnh khô bao loài chúng sanh, 

Như vâng trăng sáng lung linh, 

So1 đường ra khỏi u minh mê mờ. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời 
thường trú trong mười phương. (1 lạy) OQ 

Tăng là những bậc chân tu, 

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi, 

Thấm nhuằn trí tuệ, từ bị, 

Độ đời thoát khỏi tham ... si khô sâu. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng 
ba đời thường trú trong mười phương. 

(1 lạy OOO 


PHẦN DẪN NHẬP s 5 


3. TÁN HƯƠNG 
(Đại chúng đứng thăng và chấp tay trước ngực. Duy-na và 
Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng 
và gia chủ cùng tụng theo). 
Lò hương vừa bén chiên đàn 
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 
Hiện thành mây báu cát tường 
X4n Phật chứng giảm tâm hương chí thành 
Pháp thân các Phật tịnh thanh 
Chứng minh hương nguyện, phước lành 
rưới ban. 
Nam mô Hương Vân Cái Bô-tát. (3 làn QOO 


4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP 
Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 
Nay con gặp được xin trì tụng 
Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mâu 
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát 
(3 lần) OOO 


xkk*s* 


Ƒ 


¬ 
^ 


PHAN CHANH KINH 


1. KINH CHUYÊN PHÁP LUẬN 


Tôi nghe như vây. Có một thuở nọ, ở 
tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nal, đức Phật 
đã dạy cho năm thầy tu phương pháp 
chuyền hóa tất cả khổ đau, gồm những 
điều sau. O 


BỎ HAI CỰC ĐOAN 


Này các đệ tử, có hai cực đoan mà 
người xuất gia cần nên từ bỏ, đó là 
hưởng thụ khoái lạc giác quan phàm tục, 
thấp kém, không xứng hạnh thánh, vả tu 
khô hạnh, hành hạ thân thể vốn là khổ 
đau, hoàn toàn vô ích, không xứng hạnh 
thánh. Nhờ từ bỏ được hai cực đoan này, 
Như Lai khám phá con đường Trung 
đạo, có thê mang lại tầm nhìn, tri kiến, 
đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ 
tuyệt đối, niết-bàn an vui. Trung đạo đó 


10 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


là con đường tám chính: Tầm nhìn chân 
chính, tư duy chân chính, lời nói chân 
chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp 
chân chính, siêng năng chân chính, chính 
niệm, chính định. Đây là Trung đạo mà 
đức Như Lai đã chứng ngộ được. O 
BÓN SỰ THẬT THÁNH 

Này các đệ tử, đây là sự thật về các khổ 
đau: Sự sinh là khổ, già nua là khổ, bệnh 
tật là khổ, chết chóc là khô, chung đụng 
người ghét là khổ khó chịu, xa người 
thương yêu là khổ đoạn trường, mong 
muốn không được là khổ thất vọng: sầu 
bi khổ não... đều là khổ đau; tóm lại 
chấp thân năm uấn là khô. 

Này các đệ tử, đây là sự thật về nguỗn 
sốc khổ: Tham ái là nhân của sự tái 
sinh. Phối hợp khao khát và niềm đam 
mê, tham ái bám víu cái này, cái nọ, chỗ 
này, chỗ kia, không muốn xa rời. Tham 
ái bao gồm ái luyến nhục dục, ái luyến 


KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN * II 


sinh tồn, ái luyễn hư vô. Tham lam, sân 
hận và sự sĩ mê cũng là nguyên nhân dẫn 
đến khô đau và nhiều bất hạnh. 

Này các đệ tử, đây là sự thật về đại niết- 
bàn, hạnh phúc tối thượng, là sự chuyển 
hóa trọn vẹn tham ái, là sự xa lìa tham, sân 
và sĩ, là sự kết thúc của mọi khô đau. 

Này các đệ tử, đây là sự thật về đường 
thoát khổ, con đường Trung đạo, tức Bát 
chính đạo, gồm tám chân chính: Tầm 
nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời 
nói chân chính, hành vi chân chính, nghề 
nghiệp chân chính, siêng năng chân 
chính, chính niệm, chính định. O 
BA GIAI ĐOẠN VÀ 12 PHƯƠNG DIỆN 

Này các đệ tử, đây là sự thật về các 
khổ đau; đây là khô đau cần được nhận 
thức; đây là khô đau đã được hiểu rõ. 
Này các đệ tử, đây thật là điều chưa từng 
được nghe từ trước đến giờ, Như Lai đạt 


12 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


được tầm nhìn thấm sát, tri kiến minh 
sát, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, 
ánh sáng rực chiếu. 

Đây là sự thật về nhân khổ đau; 
nguyên nhân khổ đau cần được châm 
dứt; nguyên nhân khổ đau đã được châm 
dứt. Này các đệ tử, đây thật là điều chưa 
từng được nghe từ trước đến giờ, Như 
Lai đạt được tầm nhìn thâm sát, tri kiến 
minh sát, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt 
đối, ánh sáng rực chiếu. 

Đây là sự thật là phúc niết-bàn; niết-bàn 
tịch tĩnh cần được chứng ngộ; niễt-bàn tối 
thăng đã được chứng ngộ. Này các đệ tử, 
đây thật là điều chưa từng được nghe từ 
trước đến giờ, Như Lai đạt được tầm nhìn 
thâm sát, tri kiến minh sát, trí tuệ cao siêu, 
giác ngộ tuyệt đối, ánh sáng rực chiếu. 

Đây là sự thật về đường thoát khổ; con 
đường diệt khổ cần được phát triển; con 
đường diệt khô đã được thành tựu. Này 


KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN ® 13 


các đệ tử, đây thật là điều chưa từng được 
nghe từ trước đến giờ, Như Lai đạt được 
tầm nhìn thẩm sát, tri kiến minh sát, trí 
tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, ánh sáng 
rực chiếu. O 
TUYẾN THUYÉT THỰC CHỨNG 

Này các đệ tử, khi nào tri kiến tuyệt đối 
như thực của đức Như Lai về bốn sự thật, 
gôm ba giai đoạn, mười hai phương diện 
chưa được sáng tỏ, thì đến lúc ây, Như 
Lai sẽ không xác nhận trước mặt Phạm 
Thiên, ma vương, Trời, người, Sa-môn và 
Bà-la-môn rằng Như Lai được giác ngộ vô 
thượng. Đến khi tri kiến và tuệ giác lớn 
phát sinh rõ ràng, Như Lai tuyên bó: “Tâm 
của Như Lai hoàn toàn giải thoát, không 
còn lay chuyên, thoái lui sinh tử; đây là 
kiếp cuối, không còn kiếp khác.” O 
LỢI LẠC CHUYÊN HÓA 

Nghe đức Phật dạy, năm thầy Tỳ-kheo 


14 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


vô cùng hoan hỷ, phát tâm thực tập giáo 
pháp mới lạ. Ngài Kiều-trằn-như đạt 
được pháp nhãn, không còn bụi trần, 
sạch hết bợn tâm và thấy rõ rằng: “Cái 
gì có sanh tất phải có diệt.” 

Khi biết Như Lai lăn xe chánh pháp, 
chư thiên khắp nơi vang lời tán dương: 
“ “Thật là tuyệt diệu, pháp luân Phật dạy. 
Không có Sa-môn hay Bà-la-môn, Trời, 
người, Phạm Thiên, hay ma vương nào 
trên thế gian này có thể chuyển được pháp 
luân như thế ở tại vườn Nai, gần Ba-la-naI. 
Cũng không có ai trên thế gian nảy có thể 
ngăn được pháp luân vi diệu được Phật 
tuyên thuyết ở tại vườn Nai.” O 

Sau khi dứt lời, Như Lai xác nhận ngài 
Kiều-trằn-như đã được tỏ ngộ, nên được 
biết đến với tên gọi mới, là ngài A-nhã 
Kiêu-trằn-như vậy. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(lần) O 


2. KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG 


Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật 
ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái 
tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào sáng 
hôm nọ, ông Cấp Cô Độc cùng với năm 
trăm cư sĩ thuần thành viếng thăm, đảnh 
lễ ngài Xá-lợi-phất, rồi ngồi một bên. 
Ngài Xá-lợi-phất dùng nhiều phương 
tiện, thuyết pháp khai tâm cho các cư sĩ, 
mang lại niềm vui và sự khát ngưỡng đối 
với Tam Bảo và sự thực tập con đường 
chuyền hóa. O 

Ngài Xá-lợi-phất hướng dẫn tất cả 
đến viếng đức Phật, đầu thành năm vóc, 
đảnh lễ chân Người, rồi ngồi một bên, hít 
thở chính niệm. Thế Tôn ân cần dạy bảo 
mọi người những điều cốt lõi mà người tại 
gia cần siêng thực hành, đề được an vui. O 


16 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


— Này các đệ tử, nếu người áo trắng 
sông đời thanh cao, giữ gìn trọn vẹn năm 
điều đạo đức, tu tập đây đủ bốn tâm cao 
thượng, có thể đạt được một cách dễ 
dàng phước và hạnh phúc ở trong hiện 
tại và biết chắc rằng không còn rơi rớt 
trong các nẻo ác: Địa ngục, ngạ quỷ và 
loài động vật trong kiếp tương lai. Đồng 
thời, người ây đã được chắc chắn dự vào 
dòng thánh ở quả thứ nhất. O 

- Đạo đức thứ nhất: Đệ tử áo trắng 
quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, buông 
bỏ vũ khí, châm dứt bạo động, tu tập 
từ bi, thương xót mọi loài, bảo vệ thiên 
nhiên, biết sông hồ thẹn, lương tâm trong 
sáng. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng 
nhồ tận gốc rễ tâm niệm giết hại, sống 
trong hạnh phúc và sự an vui. O 

— Đạo đức thứ hai: Đệ tử áo trắng quyết 
tâm xa lìa mọi sự trộm cắp, tôn trọng sở 
hữu hợp pháp của người, những gì không 


KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG ® l7 


cho thì không được lây; vui thích bố thí, 
cứu người giúp đời vượt qua nghèo khổ; 
lúc bố thí thì không cầu đền đáp. Nhờ 
thực tập này, đệ tử áo trăng không bị tâm 
lý tham lam, bỏn xẻn, keo kiệt che lấp, 
sông trong liêm khiết, giàu lòng vị tha. O 

— Đạo đức thứ ba: Đệ tử áo trăng quyết 
tâm xa lìa tà dâm ngoại tình, sống hạnh 
chung thủy, bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi 
người trong sự bảo hộ của cha và mẹ, 
hoặc cả cha mẹ, hoặc anh chị em, hoặc 
bên sui gia, hoặc người đồng tính, hoặc 
vợ chồng con của mình và người, cả kẻ 
cuỗồng dâm, bạo lực gia đình, hoặc kẻ bán 
phần. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng 
không bị tâm lý hưởng thụ thấp kém làm 
mất hạnh phúc. O 

— Đạo đức thứ tư: Đệ tử áo trắng quyết 
tâm xa lìa những lời dối gạt, chấm dứt 
nói láo - tuyên bồ sự thật, không nói chia 
rẽ - nói lời xây dựng, không nói thô tục 


18 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


- nói lời lịch sự, không nói tán gẫu - nói 
lời lợi lạc. Nhờ thực tập này, đệ tử áo 
trắng an trú chính niệm, đáng được tin 
cậy, uy tín tăng trưởng. O 

- Đạo đức thứ năm: Đệ tử áo trắng 
quyết tâm xa lìa rượu và ma túy, các 
chất gây say; chấm dứt thói quen hưởng 
thụ độc tố; không tham gia vào sản xuất, 
buôn bán các độc tố này. Nhờ thực tập 
này, đệ tử áo trăng giữ gìn sức khỏe và 
sông hạnh phúc với người thân thương. O 

Này các đệ tử, làm người áo trắng, 
sông đời tại gia, hãy cố gắng giữ năm 
điều đạo đức vừa được tuyên thuyết, để 
sống hạnh phúc với nhiều phước báo 
trong đời hiện tại và đời tương lai. 

Này các đệ tử, hãy lắng lòng nghe Như 
Lai giảng dạy phương pháp đạt được bốn 
tâm cao thượng trong hiện tại này, một 
cách dễ dàng với nhiễu giá trị. O 


KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG e 19 


— Tâm cao thượng một: Đệ tử áo trắng 
quán niệm Như Lai là bậc Giác ngộ không 
còn dính mắc, bậc Minh Hạnh Túc, là 
bậc Thiện Thệ, bậc Thế Gian Giải, bậc 
Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, 
là Thiên Nhân Sư, là Phật, Thế Tôn. Nhờ 
quán niệm này, vọng tâm, dục niệm thảy 
đều tiêu diệt; không còn yếu tô bất thiện, 
uê nhiễm, sầu khổ, lo âu ảnh hưởng, chì 
phối. Nhờ quán tưởng Phật, tâm được 
lăng trong, đạt an vui lớn. O 

— Tâm cao thượng hai: Đệ tử áo trắng 
quán niệm chánh pháp được Phật giảng 
dạy tài tình dễ hiểu, có khả năng lớn đưa 
đến giải thoát mọi sự khổ đau và các 
phiên não; tâm được thư thái, không bị 
nóng bức, an vui lầu đài. O 

— Tâm cao thượng ba: Đệ tử áo trắng 
quán niệm Tăng đoàn của đức Như LaI, 
đi trên nẻo thiện, thánh đạo chân chánh, 
hướng theo giáo pháp, thực tập giáo 


20 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


pháp, sống đúng giáo pháp. Có vị đã 
chứng quả A-la-hán, quả A-na-hàm, quả 
Tư-đà-hàm, quả Tu-đà-hoàn, hoặc đang 
trên đường đạt các quả ấy. Tăng đoàn gồm 
đủ bốn đôi, tám bậc, thành tựu đạo đức, 
thiên định, trí tuệ, giải thoát cũng như tri 
kiến giải thoát. Thánh chúng như thế đáng 
được tôn kính, phụng sự, cúng dường, là 
ruộng phước tốt cho đời gieo trồng. O 

— Tâm cao thượng bốn: Đệ tử áo trắng 
quán niệm giới luật được Phật giảng dạy 
không có khuyết điểm, không bị tỳ vết, 
không bị nhơ uê, có khả năng lớn bảo 
hộ đạo đức, giúp người giữ giới an trú 
vững chãi trong cảnh giới Phật. CHIới này 
thanh cao vốn được hiền trí khen ngỢI, 
tiếp nhận, thực tập, truyền bá. O 

Này các đệ tử, nên ghi nhớ răng đệ tử 
áo trăng khi thực tập được bốn tâm cao 
thượng một cách trọn vẹn là đã châm dứt 
các nẻo xấu ác, không còn đọa lạc địa 


KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG e 21 


ngục, ngạ quỷ và loài súc sanh, hướng 
đến chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, ngay 
trong hiện tại. Người đệ tử ấy đi về nẻo 
giác, chuyển hoá phiên não, thanh tịnh 
thân tâm; qua lại tối đa bảy lần sinh tử 
trong cõi trời người là có thể đạt giác 
ngộ, giải thoát, không còn khổ đau. 

Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo 
đức, bốn tâm cao thượng, Thế Tôn ân 
cần trùng tuyên tóm tắt bằng một bài kệ 
dễ hiểu sau đây: O 

Người tại gia sáng suốt, 

Sợ các cảnh giới xấu, 

Siêng thực tập chính pháp, 

Chuyển hóa mọi khổ đau. O 

Giữ năm điều đạo đức: 

Không giết hại sự sống, 

Chân thật, không trộm cặp, 

Chung thủy trong hôn nhân, 

Không nói lời tôn hại, 

Không rượu và ma túy. O 


22 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Người đệ tử áo trăng 
Thường thực tập niệm Phật, 
Thường thực tập niệm Pháp, 
Thường thực tập niệm Tăng, 
Thường quán niệm đạo đức, 
Nhờ đó, tâm thánh thơi. 
Người đệ tử áo trăng 

Hoan hỷ với bố thí, 

Gieo trồng phước hiện tiền, 
Khéo thực tập chính niệm, 
Giác ngộ và giải thoát. 

Hãy quan sát đàn bò 

Có con vàng, đỏ, trăng, 

Một màu hoặc có đôm; 

Dù bò màu sắc gì, 

Hoặc xuất xứ từ đâu, 

Cá trị thật của bò, 

Là ở sức chuyên chở. 

Là con bò hữu dụng 

Phải có sức khỏe mạnh, 


KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG e 23 


Kéo xe, chuyên chở nhiêu, 
Cúp chủ trong công viỆc. O 


Trong thế giới con người 
Dù xuất thân thế nảo, 

G1à trẻ hay nam, nữ 

Vua chúa hay thương gia 
Tu sĩ hay thường dân, 

Bất kỳ ai giữ giới, 

Sống trong sạch, đứng đăn, 
Trở thành người đạo đức, 
Khéo vượt khổ, thảnh thơi, 
Đạt được sự giác ngộ. 
Cúng dường người như vậy 
Sẽ được phước đức lớn. O 


Như Lai không phân biệt 

Giai cấp và nguồn gốc. 

Kẻ không có tài đức 

Không lợi lạc cho a1. 

Cúng dường người như thế 

Không có giá trị nhiễu. O 


24 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Phật tử siêng tu huệ, 

Tâm hướng về Phật pháp, 

Căn lành luôn tăng trưởng, 

Hiện đời được hạnh phúc, 

Khi chết tái sinh lành, 

Qua lại trong trời người, 

Nhiều nhất là bảy lần, 

Tiếp tục tu nhân lành, 

Đạt niết-bàn giải thoát. O 

Nghe Phật dạy xong, ngài Xá-lợi- phât, 
Cấp Cô Độc và năm trăm cư sĩ cảm thây 
hân hoan, phát nguyện làm theo những 
điều Phật dạy, đồng thời phát nguyện 
truyền bá lời Phật, đem lại lợi lạc cho 
khắp mọi người. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


3. KINH PHƯỚC ĐỨC 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, đức 
Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô 
Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. 
Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân 
thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi 
xuống một bên, rồi thưa Phật rằng: O 

Xin Thế Tôn chỉ dạy 
Cách thức tạo phước đức 
Cúp trời người thực tập 
Đề sống đời hạnh phúc. 

Sau khi khen ngợi, đức Phật tuần tự 
giảng dạy đại ý mười cách tạo phước, để 
trời và người sống trong hạnh phúc, gồm 
những điều sau: O 

1. Phương pháp thứ nhất là 
“Tránh người, cảnh xấu ác 


26 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Đề không bị vạ lây 
Thân cận bậc hiên đức 
Tôn trọng, học điêu hay.” 


2. Phương pháp thứ hai là 
“Xây dựng môi trường tốt 
Đề gây tạo nhân lành, 
Quyết tâm theo đạo đức, 
Đề cuộc sống thanh bình.” 


3. Phương pháp thứ ba là 
“Siêng học, tay nghề hay, 

Có lương tâm, đạo đức, 
Luôn nói lời chân thực 

Từ ái với tha nhân.” 

4. Phương pháp thứ tư là 
“Luôn hiểu dưỡng song thân, 
Thương, chăm sóc gia đình, 
Chọn, làm nghè thích hợp, 
Sự nghiệp phát triển nhanh.” 


5. Phương pháp thứ năm là 
“Sông chân thật, bô thị, 


KINH PHƯỚC ĐỨC e 27 


Cúp xã hội, người thân, 
Nhân cách luôn cao thượng, 
Hành xử như chân nhân.” O 


6. Phương pháp thứ sáu là 

“Quyết không làm điều ác, 

Không ma túy, rượu say. 

Thích việc lành, đạo đức, 

Theo đuôi, sống thắng ngay.” O 


7. Phương pháp thứ bảy là 

“Sống lễ độ, khiêm cung, 

Biết ơn và đền đáp, 

Không tham và biết đủ, 

Siêng học pháp cao sâu. ” O 


$. Phương pháp thứ tám là 

“Sống kiên nhẫn, phục thiện, 

Thân cận các bậc thầy, 

Học hỏi và cầu tiến, 

Nghe pháp, học điều hay.” O 
9. Phương pháp thứ chín là 

“Sống chánh niệm, tỉnh thức, 


28 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Hành Phật pháp nhiệm mầu, 
Quyêt tâm theo chân lý, 
Đạt niêt-bàn an vui.” O 


10. Phương pháp thứ mười là 
“Đến đi trong nhân gian 

Tủy duyên nhưng bắt biến, 

Tâm không hề lay chuyên, 

Chuyền hóa hết não phiên.” O 


Sau khi giải thích mười cách tạo phước, 
đức Phật khích lệ băng bài kệ sau: 
“A1 tu tạo phước đức 
Được an lạc luôn khi 
Ơ đâu cũng hạnh phúc, 
Tới đầu cũng bình an.” 

Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy 
vô cùng hoan hý, làm theo lời Phật, đông 
thời phát nguyện truyền bá khắp nơi các 
cách làm phước, đem lại lợi lạc cho khắp 
mỌI nĐØười. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(lần O 


4. KINH THIỆN SINH 


Tôi nghe như vây. Một thời đức Phật 
tại núi Linh Thứu cùng với đại chúng 
một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo 
vào thành khất thực. Thấy ông Thiện 
Sinh, con của trưởng giả, tắm gội sạch 
sẽ, ăn mặc chỉnh tê, lễ bái sáu phương, 
đức Phật dạy rằng: “Con nên hiểu biết ý 
nghĩa sáu phương thì việc lễ bái có lợi 
ích lớn.” 

Thiện Sinh ân cần cầu Phật chỉ dạy. 
Đức Phật nhân đó giảng dạy như sau: O 
I. BÓN PHẬN CỦA CHÒNG 

Hi này Thiện Sinh, phương Tây tượng 
trưng đạo của vợ chồng. Người chông 


lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bồn 
phận. Một là lây lê đôi đãi với vợ. Hai là 


30 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


chuẩn mực nhưng không hà khắc. Ba là 
tùy thời cung câp y, thực. Bôn là tùy thời 
tặng trang sức đẹp. Năm là cùng vợ làm 
tôt việc nhà. O 
H. BÓN PHẬN CỦA VỢ 

Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng 
với năm bôn phận. Một là siêng năng, 
thức dậy trước chông. Hai là nê chông, 
trước, sau, trong, ngoài. Ba là dùng lời 
hòa nhã, xây dựng. Bôn là nhún nhường, 
ủng hộ điêu hay. Năm là hiêu chông, cảm 
thông, chia sẻ. O 
HI. BÓN PHẬN LÀM CON 

HõI này Thiện Sinh, phương Đông 
tượng trưng các bậc cha mẹ. Người con 
hiệu thảo phải kính cha mẹ với năm đạo 
đức, nhờ đó an ôn, không lo sợ gì: 

Một là phụng dưỡng, không đề thiếu 
thôn. Hai là trình báo và xin lời khuyên. 
Ba là không chông điêu cha mẹ dạy. Bôn 


KINH THIỆN SINH s 3] 


là không trái điều cha mẹ làm. Năm là 
không cản tât cả chánh nghiệp của cha 
mẹ làm. O 
IV. BÓN PHẬN CHA MẸ 


Các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với 
năm bốn phận. Một là ngăn chận con làm 
việc ác. Hai là chỉ dạy con làm việc lành. 
Ba là thương con đến tận xương tủy. Bốn 
là sắp xếp hôn phôi tốt đẹp. Năm là chu 
cấp những thứ cần dùng. O 
V. BÓN PHẬN HỌC TRÒ 

HõI này Thiện Sinh, phương Nam 
tượng trưng các thầy cô giáo. Học trò 
chuẩn mực cung phụng nhà giáo với năm 
bốn phận, nhờ đó an ồn, không còn lo 
sợ. Một là hầu thầy, giúp những thứ cần. 
Hai là cung kính, cúng dường, đảnh lễ. 
Ba là khát ngưỡng, cầu học không chán. 
Bốn là kính thuận những điều thầy dạy. 
Năm là nhớ làm những điều đã học. O 


32 ®e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


VI. BÓN PHẬN NHÀ GIÁO 

Nhà giáo mẫu mực săn sóc học trò với 
năm bồn phận. Một là huấn luyện đúng 
với chánh pháp. Hai là dạy trò những 
điều chưa biết. Ba là giải rõ những điều 
thắc mắc. Bốn là truyên trao, không hè 
dâu nghề. Năm là giúp trò trưởng thành, 
hạnh phúc. O 
VI. BÓN PHẬN NGƯỜI THÂN 

Hõi này Thiện Sinh, phương Bắc tượng 
trưng bà con thân hữu. Nhờ sống thân 
kính nên được yên ổn, không còn lo sợ. 
Phật tử lý tưởng tỏ lòng kính trọng với 
năm bồn phận. Một là giúp đỡ những khi 
khó khăn. Hai là nói lời hòa nhã, hiển 
lành. Ba là hỗ trợ, giúp người tiễn bộ. 
Bồn là mang lại lợi lạc cho nhau. Năm là 
chân thật, không hè dối gạt. O 
VII. BÓN PHẬN BÀ CON 


Là người bà con, ta phải ứng xử với 


KINH THIỆN SINH ® 33 


năm bốn phận đối với người thân. Một 
là bảo hộ, không cho buông lung. Hai là 
hỗ trợ không để hao tôn. Ba là che chở, 
thoát khỏi sợ hãi. Bốn là khuyên ngăn ở 
chỗ văng người. Năm là khen ngợi điều 
tốt của nhau. O 
IX. BÓN PHẬN CỦA CHỦ 

Hõi này Thiện Sinh, phương trên tượng 
trưng những người làm chủ với năm bồn 
phận, nhờ sống bảo hộ, nên được an ồn, 
không còn lo sợ. Một là giao việc hợp 
với khả năng. Hai là lo ăn thích hợp thời 
khắc. Ba là khen thưởng hợp với công 
lao. Bốn là lo thuốc khi bị bệnh hoạn. 
Năm là cho phép nghỉ ngơi thích hợp. O 
X. BÓN PHẬN CỦA THỢ 

Thợ có lương tâm cần đối đãi chủ với 
năm bồn phận. Một là siêng năng, dậy sớm 
làm việc. Hai là chu đáo trong việc được 
giao. Ba là chân thật, không hề trộm cắp. 


34 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Bốn là làm việc lớp lang, phương pháp. 
Năm là bảo vệ danh giá của chủ. O 
XI. BÓN PHẬN ĐẸ TỬ 

Đệ tử mẫu mực tôn kính Tăng bảo với 
năm bôn phận, nhờ đó an ôn, không còn 
lo sợ. Một là làm lành với hành động 
thân. Hai là làm lành với hành động lời. 
Ba là làm lành với hành động ý. Bôn là 
phát tâm cúng dường, ủng hộ. Năm là 
nghênh tiêp, học hỏi, hành trì. O 
XI. BÓN PHẬN ĐẠO SƯ 

Các bậc đạo sư giúp đỡ đệ tử với sáu 
bôn phận. Một là khuyên ngăn, không 
đề làm ác. Hai là hướng dẫn nghệ thuật 
làm lành. Ba là dạy dỗ vì thiện chí lớn. 
Bôn là mở mang những điêu chưa biỆt. 
Năm là giúp hiệu pháp sâu sắc hơn. Sáu 
là chỉ dạy con đường sinh thiên. O 

Bấy giờ Thế Tôn ân cần khuyên dạy 
những điều tính yêu qua bài kệ sau: 


KINH THIỆN SINH ® 35 


Cha mẹ là phương Đông, 

Sư trưởng là phương Nam, 

Vợ chỗồng là phương Tây, 

Thân tộc là phương Bắc, 

Tôi tớ là phương dưới, 

Sa-môn là phương trên. 

Người Phật tử mẫu mực 

Kính lễ các phương ấy, 

Luôn sống trong kính thuận, 

Khi chết được sanh thiên. O 


Nói hòa nhã, thương yêu 
Trí tuệ soi cùng khắp 
Cúp đời được an vui 
Người người đạt mục đích. 
Bình đắng vẻ lợi lộc 
Hưởng chung và chia sẻ 
Những việc ấy như xe 
Chở đô về đến đích. 

Đời thiểu các thiện trên 
Sẽ không có an vui 
Người trí luôn lựa chọn 


36 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Sống với điều thiện ích 

Kết quả trô đời này 

Danh thơm, phước cùng trổ 
Không bỏ người thân cũ; 
Chỉ dạy việc lợi lạc 

Sống kính trên nhường dưới 
Danh dự ngày càng tăng. 
Học tập nghề đúng mức 

Lợi lạc theo tài năng 

CIữ gìn của đã tạo 

Không xa xí, hoang tàn 
Như ong hút nhụy hoa. 

Tích tụ từng giờ khắc 
Không hao tốn cánh hoa 
Nên sống trong biết đủ 
Siêng năng trong công việc 
Đề dành, phòng thiếu hụt 
Siêng nông nghiệp, buôn bán 
Cày cây và chăn nuôi 

Xây dựng chùa tháp Phật 


KINH THIỆN SINH ® 37 


Góp phần làm tăng xá ... 

Những việc thiện nêu trên 

Siêng năng, không gián đoạn 

Tài sản ngày càng tăng 

Phước lộc ngày càng lớn 

Như trăm sông về biến. O 

Phật vừa dứt lời, cư sĩ Thiện Sinh 
cung kính bạch Phật. Bạch đức Thể Tôn, 
những điều ngài dạy vượt quá mong ước 
của con bấy nay. Giáo pháp của ngài 
như lật ngửa lên những gì bị úp; như mở 
toang ra những gì đóng kín; như trong 
đêm tôi gặp được ánh sáng. Bằng nhiều 
phương tiện, Thế Tôn khai sáng cho 
chúng con ngộ, thoát khỏi u mê, sống 
trong hạnh phúc. Cúi xin Thế Tôn từ bi 
lân mẫn, tiếp nhận con đây được làm đệ 
tử, trọn đời quy ngưỡng ba ngôi tâm linh 
Phật, Pháp, chư Tăng; g1ữ năm đạo đức: 
không được giết hại, tôn trọng hòa bình; 
không được trộm cắp, chia sẻ giúp người; 


38 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


không sống ngoại tình, chung thủy đơn 
hôn; không lời dồi trá, tôn trọng sự thật; 
không rượu, độc tố; bảo vệ sức khỏe. 
Được Phật tiếp nhận, cư sĩ Thiện Sinh 
vô cùng hoan hỷ vâng lời Phật dạy. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


5. KINH TRÁNH XA 
CÁC CÁNH CỬA BẠI VONG 


Tôi nghe như vây. Có một hôm nọ, 
đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc 
thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ- 
đà phát tâm hiễn cúng. Vào khuya hôm 
ây, có một vị thiên, thân thể phát quang, 
cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, 
rồi thưa Phật răng: 

Con xin hỏi Thế Tôn 
Đâu là cửa bại vong 

Mà mọi người nên tránh 
Nhờ đó sống an vui. 

Vì thương trời người, đức Phật ân cần, 
tuần tự phân tích mười hai cánh cửa dẫn 
đến bại vong của kiếp sống người, rồi 
khuyên mọi người hãy nên xa lánh, để 
được bình an. 


40 se KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Bại vong thứ nhất là: 

Thành công và bại vong 
Không có gì khó hiểu. 

Thích chính pháp: Thành công. 
Ghét chánh pháp: Bại vong. 


Bại vong thứ hai là: 

Ai thích kẻ xấu ác 

Không quý trọng người hiền 
Thích thú điều bất thiện 

Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ ba là: 

Người ham ăn, thích ngủ 
Ham đông vui, thụ động 

Lười biếng vả nóng giận 

Là cửa vào bại vong. 

Bại vong thứ tư là: 

Kẻ đối với mẹ cha 

Không vâng lời, phụng dưỡng 
Không hiếu kính, giúp đỡ 

Là cửa vào bại vong. 


KINH TRÁNH XA CÁC CÁNH CỬA BẠI VONG * 4] 


Bại vong thứ nắm là: 

Ai có tính gian dối, 

Lừa gạt bậc chân tu 
Không thật với mọi người 
Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ sáu là: 

Người giàu, đầy tài sản 

Chỉ biết hưởng một mình 
Không quan tâm, g1úp người 
Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ bảy là: 
Người tự hào chủng tộc 
Tài sản và quyên uy 

Cao ngạo, khinh rẽ người 
Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ tám là: 
Kẻ mê người khác phái, 
Ma túy, rượu, cờ bạc, 
Tiêu xài quá hoang phí 
Là cửa vào bại vong. 


42 s KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Bại vong thứ chín là: 

Vướng vào thú ăn chơi 

Ăn ngủ kẻ bán thân 

Ngoại tình, không chung thủy 
Là cửa vào bại vong. 


Bại vong thứ mười là: 
Người tuổi tác đã cao 

Cưới người tuổi con mình 
Thường ghen, sầu, khó ngủ 
Là cửa vào bại vong. 


Bại vong mười một là: 

Bắt luận nam hay nữ 

Nghiện ngập, không tiết kiệm 
Bám ô dù, quyên thế 

Là cửa vào bại vong. 


Bại vong mười hai là: 

Tài sản ít, dục nhiều 

Sóng bắt lương, không đạo 
Tham quyên, thích cai trị 
Là cửa vào bại vong. 


KINH TRÁNH XA CÁC CÁNH CỬA BẠI VONG ® 43 


Sau khi giải thích mười hai bại vong, 

đức Phật khích lệ băng bài kệ sau: 
Người trí khéo quán sát 
Mười hai bại vong này 
Sông tôt với chánh kiên 
Được hạnh phúc đời đời. 

Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ây 
vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đông 
thời phát nguyện khuyên bảo mọi người 
lánh xa các cửa dân đên bại vong, nhăm 
mang lợi lạc cho khắp mọi người. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 
(Tập Kinh kệ 91-115, tr. 18-20, Ân bản Pali Text Society) 


6. KINH NHÂN QUÁ ĐẠO ĐỨC 


Tôi nghe như vây. Có một thuở nọ, tại 
chùa Kim Sư, thuộc thành Vương Xá, 
có ông Thuân-đà đến đảnh lễ Phật. Nhân 
đó, đức Phật ôn tồn hỏi ông: “Hiện ông 
ưa thích pháp tu tập nào, của các Sa-môn 
hay Bà-la-môn?” 

Thuần-đà bạch Phật: “Kính bạch Thế 
Tôn, con kính Sa-môn và Bà-la-môn thờ 
l§vara, vị thần sáng thế, một tay cầm 
trượng, tay cầm bình nước. Thần này dạy 
răng: “Ngày răm mỗi tháng, dùng chất 
hồ-ma và am-ma-la để gội đầu tóc, mặc 
áo trăng đẹp, đeo tràng hoa dài, giữ gìn 
trai giới, rồi nằm trên đất có trét phân bò. 
Sáng sớm ngày rằm, tay sờ vào đất rồi 
nói như sau: “đất này trong sạch, tôi cũng 
trong sạch.” Tay cầm phân bò với nắm cỏ 


46 se KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


tươi, miệng nói như sau: “Phân cỏ trong 
sạch, tôi cũng trong sạch.' Chúng con 
được dạy: “AI làm như vậy sớm được 
trong sạch; không làm điều này sẽ bị bất 
tịnh. Từ đó trở đi, con kính Sa-môn và 
Bà-la-môn tu hạnh trong sạch vừa được 
trình bày.” 

Nhân đó đức Phật dạy ông Thuân-đà 
và người có mặt nhân quả đạo đức như 
lời sau đây. 

Này các đệ tử, có loại nghiệp đen tạo 
quả báo đen; có nghiệp bất tịnh cho quả 
bất tịnh, cũng như gánh nặng thì luôn 
chúc xuống. Đây là quy luật của nhân và 
quả với sự báo ứng. Nếu ai đã tạo nghiệp 
đen, bất tịnh thì dù hàng ngàn những 
cái sớm mai lấy tay sờ đất, miệng niệm 
“thanh tịnh' vẫn bị bất tịnh, nếu không 
thực tập chuyền nghiệp bắt tịnh. Ai cầm 
phân bò với nắm cỏ xanh mà nói thanh 
tịnh thì trên thực tế vẫn là bất tịnh, ngay 


KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC e 47 


cả tình trạng chưa đụng đến phân, bản 
chất của phân cũng đã ô nhiễm và bất 
tịnh rồi. 

Này các đệ tử, có ba điều ác do thân 
tạo tác, mang lại khổ đau, gây nhiều tốn 
thất. Một là sát sanh, bất cứ người nào 
tay tanh mùi máu, tâm thích đánh đập, 
sát hại, bạo động, không chút hồ thẹn, 
tham lam, keo kiệt, hành hạ chúng sanh, 
bao gôm con người, động vật, côn trùng 
... là đang øI1eo nghiệp sát sinh, hại vật. 
Hai là trộm cắp tài vật của người, của 
làng, của nước, từ vật nhỏ nhoI cho đến 
đất đai là phạm pháp luật. Ba là tà dâm, 
dùng sức cưỡng bức, làm việc tả vạy đối 
với những người được bảo hộ bởi cha 
mẹ, anh em, chị em, chồng vợ, hoặc là 
thân quyến... là phạm luật pháp, trái với 
đạo đức. 

Này các đệ tử, có bốn điều ác do miệng 
tạo tác. Một là vọng ngữ, nói không chân 


48 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


thật ở chỗn công đường hoặc với người 
khác, không thấy nói thấy, thấy nói không 
thấy, không nghe nói nghe, nghe nói 
không nghe, biết nói không biết, không 
biết nói biết, hoặc vì tài lợi, hoặc vì 
quyên lợi, hoặc lý do nảo ... đều là phạm 
pháp. Hai là lưỡng thiệt, nói lời chia lìa, 
đem chuyện đầu này đến nói đầu kia, tạo 
sự mâu thuẫn, chống đối lẫn nhau, gây 
mất đoàn kết. Ba là ác khẩu, buông lời 
chửi bới, mắng nhiếc gắt gao, cộc căn, 
thô lỗ, thê cay rủa độc, cho người khổ 
đau. Bốn là lời phiếm, nói không thực 
tế, lời nói vô nghĩa, lời nói phi pháp, nói 
thiếu suy nghĩ, nói không đúng lúc, nói 
lời tán dóc. 

Này các đệ tử, có ba điều ác do tâm 
tạo tác, mang lại khô đau, bất hạnh lâu 
đài. Một là tham lam, chỉ biết thỏa mãn 
khoái lạc giác quan; uống ăn vô độ, 
chơi bời hưởng thụ, tiêu xài phung phí. 


KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC e 49 


Lòng tham ích kỷ hại mình hại người, vi 
phạm luật pháp, trái với đạo đức. Hai là 
sân hận bao gồm giết chóc, đả thương, 
phá hoại, xung đột, tranh chấp, hận thù 
không buông, giận tức, hờn dỗi, ganh ty 
hơn thua, tạo nghiệp khủng bố, gây bao 
thù oán, đứng ngồi không yên. Ba là sĩ 
mê, tà kiến, điên đảo, mê tín, đị đoan, tin 
điều quái gỡ; không tin đời sau, không 
tin nhân quả, không tin đạo đức, không 
tin thiện ác; không có cha mẹ, không có 
hóa sinh, không có thánh nhân, không tin 
tiềm năng, không tin nỗ lực, chấp nhận 
SỐ phận định đoạt bởi chúa... Những 
điều vừa nêu đều là tà kiến, gây khổ đời 
nảy, chịu khổ đời sau. 

Này các đệ tử, mười ác nêu trên gọi 
là nghiệp đen tạo kết quả đen, là nhân 
bắt tịnh tạo quả bất tịnh. Gánh nặng khổ 
đau luôn luôn trút xuống đối với những 
người gieo nghiệp xấu ác. 


50 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Này các đệ tử, thế nào gọi là nghiệp trắng 
quả trăng, nhân phúc quả phúc, nghiệp tịnh 
quả tịnh, giúp người hướng thượng? 

Này các đệ tử, có mười điều thiện, 
tạo ra nhân quả báo ứng hạnh phúc. Có 
ba nghiệp thiện do thân tạo tác. Một là 
bất sát, từ bỏ giết chóc, từ bỏ vũ khí, 
thương xót chúng sinh, không dùng vũ 
lực, thương tôn, hãm hại; bảo hộ sự 
sông, yêu chuộng hòa bình, bảo vệ môi 
trường. Hai là không trộm, từ bỏ cướp 
giật, vật gì không cho thì không được 
lây, tôn trọng sở hữu, tâm sạch không 
tham; khi có điều kiện, ưa thích bố thí, 
cứu ngặt, cứu nghẻo, vượt qua khô đau. 
Ba là chung thủy, từ bỏ tà dâm, bảo hộ 
hôn nhân, bảo hộ hạnh phúc. 

Có bốn nghiệp thiện do miệng tạo tác. 
Một là phát ngôn luôn hợp sự thật, xây 
dựng uy tín. Hai là lời nói hòa hợp, đoàn 
kết, tùy hỷ lẫn nhau. Ba là nói lời lịch sự, 


KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC ® 5] 


dễ nghe, giúp người hoan hỷ. Bốn là nói 
lời ý nghĩa, giá trị, xây dựng hiểu biết. 

Có ba nghiệp thiện do ý tạo tác. Một 
là lia tham, buông xả, không dính. Hai là 
hết sân, bảo hộ sự sông. Ba là không s1, 
sông với chánh kiến, tin sâu nhân quả, 
tin có kiếp sau, tin vào điều thiện, tin các 
thánh nhân. 

Này các đệ tử, mười nghiệp nêu trên 
tạo ra quả trắng, hạnh phúc, an vui, đời 
này, đời sau. Bất kỳ người nào thành tựu 
trọn vẹn mười nghiệp thiện trên, dù có sờ 
đất dơ dáy, bân thỉu, hoặc cầm phân bò 
với năm cỏ tươi, cũng được thanh tịnh. 

Phật vừa dứt lời, gia chủ Thuần-đả 
và người có mặt vô cùng hoan hỷ, phát 
nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 

(Kinh Thuằn-đà thứ 943 thuộc Kinh Tạp A-hàm) 

3k +k 


7. KINH BÓN ÂN LỚN 


Bấy giờ, đức Phật từ trong chính định 
dạy ngài DI lặc: “Này các đệ tử, hãy nghe 
cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa thế gian 
và xuất thế gian. Một ơn cha mẹ. Hai ơn 
chúng sinh. Ba ơn tô quốc. Bốn ơn Tam 
bảo. Bốn ơn lớn này, tất cả mọi người 
đều phải ghi nhận và nên đền đáp. 

ƠN CHA NGHĨA MẸ 


Này các đệ tử, cha có “từ ân”, mẹ có 
“bi ân”. BI ân của mẹ, nói trong một 
kiếp cũng không hết được. Tình thương 
của mẹ trên thế gian này không có cái 
øì có thể sánh bằng. Từ lúc mang thai, 
suốt mười tháng trường, đi, đứng, ngồi, 
nằm, mẹ chịu đau khốổ, kiêng cử mọi 
thứ, không màng bản thân. Dù hưởng 
dục lạc, ăn uống, trang sức, mẹ không 


54 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


ưa thích. Lòng mẹ lúc này luôn nghĩ đến 
con, không chút quên lăng. 

Đến khi sinh nở, mẹ đau đớn hơn, như 
nghìn mũi nhọn cắt xé thân thể, không 
thê kế xiết. Có khi bất hạnh, mẹ phải 
qua đời để con được sông. Khi sinh nở 
rôi, mẹ mừng khôn tả, như kẻ nghèo khó 
được ngọc như ý. Con khóc chào đời, 
lòng mẹ như nghe một bài giao hưởng. 
Mẹ dùng ngực mình làm nơi con ngủ. 
Vòng tay của mẹ ôm ấp đời con. Bầu 
sữa của mẹ như suối cam-lộ nuôi lớn đời 
con. Ơn đức nuôi dưỡng của đẳng mẹ hiển 
không øgì sánh được. Trên thế gian này, núi 
là cao nhất, ơn đức của mẹ còn cao hơn 
nhiều. Trên thế gian, quả đất nặng nhất, ơn 
nghĩa của mẹ còn nặng hơn nhiều. 

Bốn phận làm con, dù trai hay gái, nếu 
ai bội ân, bất hiểu cha mẹ, làm cha mẹ 
buôn, oán hận trong tâm, thốt ra lời ác, 
thì bị tôn đức, sa đọa đường xấu. Trên 


KINH BỐỔN ÂN LỚN ® 55 


thê gian này, không øì nhanh hơn sức gió 
vũ bảo. Một niệm oán giận của đẳng sinh 
thành còn nhanh hơn gió. Bốn phận làm 
con không thê trái nghịch ân đức mẹ cha. 
Này các đệ tử, bất cứ người nảo vâng 
lời cha mẹ, không hẻ trái nghịch, làm 
điều lợi lạc thì được thiện thân thường 
theo bảo hộ, được phước báo lớn. Làm 
con hiểu thảo đền ơn cha mẹ, mỗi ngày 
ba lần, tự cắt thịt mình để nuôi cha mẹ 
cũng không trả được công ơn sinh thành 
của mẹ và cha. Khi còn trong thai, tất 
cả người con, miệng nút cuỗng vú, sông 
nhờ sữa mẹ; khi đã chào đời, hơn một 
ngàn ngày, tiếp tục uống sữa ngọt ngào 
của mẹ. Tất cả chất bố trong cơ thể mẹ 
đều nuôi con trẻ. Sinh con đần độn, dị 
tật bâm sinh, thân thể tật nguyên, tình 
thương của mẹ không hè thay đôi. Ngày 
xửa ngày xưa, có một bà mẹ du lịch 
phương xa, lưng bế đứa con, lội qua 


56 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


sông Hằng, vì nước dâng cao, dòng chảy 
lại mạnh, sức bà yếu dần, vì thương con 
quá, không nở bỏ con nên hai mẹ con 
đều bị chết chìm. Tình mẹ là thế, bao la 
như biến, không thê tính đếm, sẵn lòng 
chịu chết vì thương con mình. 

Này các đệ tử, có mười ân đức của 
bậc từ mẫu, bốn phận làm con phải lo 
đáp đền. Một là ơn mẹ như là trái đất; vì 
cơ thê mẹ là chỗ nương tựa sự sống của 
con. Hai là ơn nghĩa ban tặng sự sống: 
mẹ phải trải qua rất nhiều đau khô để 
được sinh con làm phận con người. Ba 
là ơn nghĩa nâng đỡ con cái; tay mẹ vuốt 
ve, uôn năn vóc hình cho con khỏe đẹp. 
Bồn là ơn nghĩa nuôi dưỡng con cái; mẹ 
phải tảo tân bốn mùa lao khổ, cho con 
ăn học, nuôi con khôn lớn. Năm là ơn 
nghĩa dạy dỗ con cái; mẹ dùng phương 
tiện, truyền hết kinh nghiệm, trao con 
tri thức lập nghiệp chân chính. Sáu là 


KINH BỐỔN ÂN LỚN ® 57 


ơn nghĩa làm đẹp cho con; mẹ hy sinh 
mình, làm đẹp cho con với quần áo đẹp 
và trang sức phẩm. Bảy là ơn nghĩa giúp 
con bình an; mẹ ôm ấp con, cho con nghỉ 
ngơi, an lành sức khỏe, khỏi phải lo toan 
những điều gian khổ. Tám là ơn nghĩa 
dạy con nên người; mẹ dùng kiến thức 
và các kinh nghiệm hướng dẫn đời con, 
giúp con nên người hữu dụng trong đời. 
Chín là ơn nghĩa dạy con đạo đức; mẹ 
sống gương mẫu, dạy con lánh ác, làm 
các việc lành, trau dồi đạo đức, sống đời 
thanh cao. Mười là ơn nghĩa gầy dựng 
gia nghiệp; mẹ trao gia tài, tất cả cho con, 
để con thừa hưởng và phát huy thêm. 
Này các đệ tử, ai còn cha mẹ được 
gọi là giàu, ai mất song thân được gọi là 
nghèo. Mẹ hiển còn sống như trời giữa 
trưa, ánh sáng chiếu soi không hề thiên 
vị. Mẹ hiền mất đi như mặt trời lặn, bóng 
tối phủ trùm. Cha hiền còn sống như núi 


58 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


vĩ đại, cha mất đi rồi như dưới vực sâu. 
Vì thế mọi người phải sống ơn nghĩa, 
hiểu dưỡng mẹ cha như thờ Phật pháp 
thì được phước đức không thê kề hết. 
NHỚ ƠN TÔ QUỐC 

Này các đệ tử, người đứng đầu nước 
có phước đức lớn. Sống trong nhân gian, 
nhưng phước đức của nguyên thủ quốc 
gia lớn hơn mọi người. Quốc trưởng là 
người hộ trì đất nước, rừng núi, sông hồ, 
tất cả tài nguyên và dân trong nước. Lãnh 
đạo quốc gia phải đảm bảo được hạnh 
phúc, an vui cho mỗi người dân bằng 
luật công chính và dùng chính pháp giáo 
hóa mọi người. 

Mọi thành phân dân thịnh vượng, bình 
an, không bị khủng hoảng là nhờ vào tài 
lãnh đạo đất nước của nhà chính trị có 
lòng với dân. Như trong căn nhà, cột là 
căn bản, quốc trưởng là người thiết lập 


KINH BỐỔN ÂN LỚN e 59 


luật pháp, quản trị đất nước thanh bình, 
phát triển, mang lại hạnh phúc cho mọi thành 
phân. Cũng như mặt trời soi sáng thế gian, 
quốc trưởng là người mang lại công băng, 
hạnh phúc cho dân, không hề thiên vị. 

Đứng đầu một nước mà không có thuật 
quản trị đất nước thì dẫn đến cảnh xã hội 
bất ôn, người dân khổ đau. Ngoài luật 
pháp nước, quốc trưởng nên lấy chánh 
pháp Phật dạy cải hóa lòng người, làm 
cho đất nước phát triển ôn định, không 
bị rơi vào tám khủng hoảng lớn: nạn 
giặc ngoại xâm, nội loạn tranh chấp, đất 
nước nghèo đói, dịch bệnh triền miên, 
gió mưa trái thời, nắng mưa quá mức, 
nhật thực, nguyệt thực, xã hội bất ồn. 
Nhờ dùng luật nước và chánh pháp Phật, 
nhân dân lợi lạc, tám khủng hoảng trên 
không thê xâm phạm. 

Như ông tỷ phú chỉ có con một, thương 
con hết lòng, cho con lợi lạc, ngày cũng 


60 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


như đêm sống trong hạnh phúc. Quốc 
trưởng yêu nước cũng giống như thể, xem 
mọi thành phân như con ruột mình, bảo hộ 
ngày đêm, giúp dân hạnh phúc, cơm no áo 
âm. Vị quốc trưởng nào giúp mọi người 
dân sống mười điều thiện thì đáng được 
gọi là “Phúc đức vương”. Vị quốc trưởng 
nào không giúp người dân tu các nghiệp 
lành thì được gọi là vị “phi phúc chủ”. 

Về luật nhân quả, nhất là cộng hưởng, 
trong quốc Ø1a nào có người tu thiện, làm 
nhiều điều lành thì trực tiếp hưởng được 
năm phần bảy, còn vỊ quôc trưởng cộng 
hưởng hai phần. Khi vị quôc trưởng tu 
nhân tích đức, làm nhiều việc phúc, 
đất nước đi lên, thì dân trong nước đều 
được phúc lợi, nhờ cộng hưởng tốt. Nếu 
quốc trưởng nảo pháp luật nghiêm minh, 
không hề thiên vị bất cứ một ai, sông 
theo chánh pháp, bảo hộ đạo đức, giáo hóa 
mọi người bằng các lẽ phải thì quốc vương 


KINH BỐỔN ÂN LỚN e 6Ï 


ây chính là “chúa tế” trong một quốc gia. 
Vị quốc trưởng này xứng đáng gọi là một 
vị thánh vương hay chính pháp vương. 

Làm quốc trưởng tốt cần có đầy đủ 
mười đức sau đây. Một là dùng trí soi 
sáng thế gian. Hai là dùng đức làm đẹp 
đất nước. Ba là giúp dân được an ồn lớn. 
Bồn là đẹp yên mọi chuyện loạn lạc. Năm 
là giúp dân lìa được tám nạn, không còn 
sợ hãi. Sáu là tuyển dụng các bậc hiền 
tài phát triển đất nước. Bảy là biết lấy 
chính pháp làm gốc, giúp cho muôn dân 
an cư lạc nghiệp. Tám là giữ nước độc 
lập chủ quyên. Chín là đầu mối của mọi 
việc thiện. Mười là lãnh đạo tất cả thành 
phân chính trực, nghiêm minh. 

Nếu quốc trưởng nào không nghiêm 
luật nước, đề dân làm ác, xã hội bất ồn, 
thì các thiện thần đều xa lánh cả. Thấy 
dân tu thiện, đất nước phát triển, thì các 
thiện thần đều rất vui mừng, tán dương 


62 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


quốc trưởng, đất nước nhờ đó càng được 
cường thịnh. Nếu vị quốc trưởng không 
gần kẻ xấu, siêng năng phục vụ lợi ích 
nhân dân thì ngọc như ý sẽ có trong 
nước, các nước láng giềng thảy đều mến 
phục, hòa nhã, hợp tác. 

Nếu có kẻ ác sinh tâm phản nghịch 
trong quốc gia thiện, dù trong chốc lát, 
thì nghiệp xấu này tự tiêu diệt họ. Đến 
khi qua đời, tái sanh đọa lạc, chịu nhiều 
đau khô. Nếu có nhân dân thực hành điều 
thiện, có lòng yêu nước, giàu lòng tử tế, 
giúp đỡ lẫn nhau, quý trọng Phật pháp, 
thì ngay đời này được nhiều phước báu, 
giàu có, yên ôn, hạnh phúc tràn đây, tất 
cả nguyện lành đều được thành tựu. Tất 
cả quả báo dù thuận hay nghịch, dù tốt 
hay xâu là rất chính xác cũng như tiếng 
vang nối sau âm thanh. Ân đức quốc 
trưởng to lớn như thế nên mọi người dân 
nên hợp sức lại phát triển đất nước. 


KINH BỐỔN ÂN LỚN e 63 


ƠN BA NGÔI BÁU 

Này các đệ tử, ba ngôi báu là Phật, 
bậc giác ngộ, Pháp là chân lý, Tăng là 
chân tu. Nhờ có Tam bảo, mọi người biết 
tu, vượt qua khổ đau, hưởng được hạnh 
phúc đời này, đời sau. 

Cuộc đời đức Phật là tâm gương thiện, 
do dây công tu kiếp này kiếp trước, 
chuyên hóa phiền não, chứng đắc niết- 
bàn, hết nghiệp ba cõi, công đức như 
núi, không ai sánh bì. Phúc đức của Phật 
sâu như biên cả. Trí tuệ của Phật lớn 
không ngăn mé, cũng như hư không. Từ 
bi của Phật cứu giúp thế nhân vượt qua 
bề khổ. Phép mâu của Phật soi sáng thế 
gian thoát khỏi tăm tối. 

Tất cả chúng sinh bị nhiều nghiệp 
chướng, phiền não ngăn che, chìm trong 
sinh tử, chịu nhiêu khổ sở. Nhờ ba ngôi 
báu có mặt thế gian làm thuyền tâm 
linh, đưa rước mọi người vượt qua sông 


64 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


khổ, đến bờ niết-bàn, sống trong an vui, 
không còn thoái chuyển. Những bậc có 
trí thường luôn ngưỡng mộ, nương ba 
ngôi báu, tu tạo hạnh phúc. 

Này các đệ tử, các đức Phật đều có đủ 
ba thân. Một, tự tính thân. Hai, thụ dụng 
thân. Ba, biến hóa thân. Sử dụng ba thân 
giáo hóa chúng sinh, đức Phật mang lại 
hạnh phúc cho đời. Thân Phật tự tính 
vô thủy, vô chung, lìa tất cả tướng, dứt 
mọi hí luận, không vướng bờ mé, tịch 
tĩnh an vui. Thân Phật thụ dụng tròn đầy 
hai hạnh. Tự thọ dụng thân do tu hạnh 
lành, mang lại lợi lạc cho các chúng sinh 
trong vô sỐ kiếp, được tâm Thập địa, 
đáng được cung kính, cúng dường, tán 
thán. Chân báo thần này có trước, không 
sau, nên thọ mạng Phật tùy theo sở thích. 
Thân tướng của Phật trang nghiêm, đẹp 
đẽ, như viên kim cương, dứt bỏ tất cả 
các chướng sở tri và chướng phiền não. 


KINH BỐỔN ÂN LỚN ® 65 


Đức Phật đạt được bốn trí viên mãn, 
vốn là chân báo thọ dụng pháp lạc. Một, 
trí kính lớn; chuyên thức dị thục thành 
trí tuệ lớn, như tắm gương tròn, sáng soi 
sắc tướng. Gương trí tuệ Phật hiện rõ các 
nghiệp của các chúng sinh. Nương vào 
từ bị và trí tuệ lớn, Phật rõ pháp tính, 
làu thông cả hai chân lý tuyệt đối, chân 
lý mặc ước, giữ thân vô lậu, hội tụ công 
đức trọn vẹn đây đủ. Hai, trí bình đăng: 
chuyền thức mạt-na, trung tâm chấp ngã, 
thành trí tuệ lớn, thấu rõ nguyên lý bình 
đăng không hai, xa lìa vọng chấp, thây rõ 
thực tướng của mọi sự vật. Ba, trí quản 
sát; nhờ chuyên ý thức, không còn phân 
biệt, thành trí tuệ sáng, quán sát mọi vật, 
tướng riêng, tướng chung, vượt khỏi 
chấp mắc, g1úp cho chúng sinh được bất 
thoái chuyền. Bốn, trí thành tựu; chuyển 
5 giác quan thành trí tuệ lớn, làm chủ 
thân tâm, g1úp cho mọi người hoàn thành 


ÓÓ ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


nghiệp thiện, thành tựu hạnh phúc. Nhờ 
bốn trí này, đức Phật thành tựu tự thụ 
dụng thân. 

Hóa thân của Phật đây đủ tám vạn bốn 
nghìn tướng tốt, luôn luôn trụ trong Tịnh 
độ chân thật, nói lý thành Phật, giúp cho 
mọi người được an lạc lớn của pháp Đại 
thừa. Tất cả đức Phật vì độ Bồ-tát chứng 
đắc Thập địa. Thân Phật có đủ ba mươi 
hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, đủ bốn căn 
lành, giúp hàng phàm phu, ngộ pháp 
Tam thừa. Đức Phật thương tưởng các 
bậc Bồ-tát tuyên giảng rộng rãi sáu Ba- 
la-mật, giúp được chánh giác, cứu cánh 
Phật tuệ. Vì Bích-chi Phật, giảng dạy 
về pháp mười hai nhân duyên. Vì hàng 
Thanh văn, phân tích giảng dạy bốn 
chân lý thánh, vượt qua các khổ sinh, 
già, bệnh, chết, đạt được hạnh phúc, cứu 
cánh Niết bàn. Phật vì nhân loại, dạy về 
nhân bản, giúp họ hạnh phúc trong quả 


KINH BỐỔN ÂN LỚN ® 67 


đất này và hành tinh khác. Hóa Phật lớn, 
nhỏ tuy nhập niết-bàn, nhưng thân Phật 
ây nỗi tiếp không mắt. 

Này các đệ tử, công đức Phật bảo to 
lớn như thể, không thể nghĩ bản. Do 
nhân duyên này, đức Phật có đủ mười 
đức hiệu lớn: Là bậc Như Lai, bậc đáng 
cúng dường, bậc Chính biến tri, bậc Minh 
hạnh túc, là bậc Thiện thệ, bậc Thế gian 
giải, bậc Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng 
phu, là thầy trời người, là Phật, Thế Tôn. 

Này các đệ tử, Pháp bảo có bốn phương 
diện cần nắm. Một là chánh pháp. Hai 
là lý pháp. Ba là hành pháp. Bốn là quả 
pháp. Chánh pháp Phật dạy được ghi 
thành Kinh, chính là chân lý, phá tan vô 
minh, dẹp sạch phiền não, chuyển hóa 
nghiệp chướng, gọi là “giáo pháp” vì 
có khả năng giáo hóa mọi người. Sự vật 
gôm hai hữu vi, vô vi, gọi là “lý pháp”. 
Chấp vào hữu vi rơi rớt sinh tử. Nương 


68 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


vào vô vi, hướng đến an lạc. Hành pháp 
chính là thực tập chuyển hóa lời Kinh 
Phật dạy: Đạo đức, thiền định, trí tuệ cao 
siêu. Nhờ thực tập này, không còn đau khổ, 
đạt được an vuI, đạt quả giác ngộ, hay quả 
vô vị, gọi là “Quả pháp”. Kho tàng pháp 
bảo có khả năng lớn, dẫn dắt chúng sinh 
thoát khỏi sinh tử, đạt được Niễt-bàn. 

Các Phật quá khứ, hiện tại, vỊ lai nương 
vào tứ đề, phân tích nhân quả, thấu rõ 
nhân khô, dứt vật chướng ngại, thành tựu 
Bỏ-đẻ, mang lại lợi lạc cho khắp nhân 
loại. Các Phật ba đời cúng dường Pháp 
bảo. Huống hồ chúng sinh trong ba cõi 
phàm, chưa được giải thoát, không kính 
Pháp bảo là bất hạnh lớn! 

Này các đệ tử, Pháp bảo đầy đủ sáu 
công đức lớn: Một là chân lý, đạo đức 
chí tôn, làm nơi nương tựa của các chúng 
sanh. Hai là ruộng phước vĩ đại hơn hết. 
Ba là cội nguồn ân đức vô lượng. Bốn là 


KINH BỐỔN ÂN LỚN e 69 


pháp mâu, hiếm khi gặp được như hoa 
Uu đàm. Năm là chân lý hơn các tôn 
giáo và các triết học. Sáu là đầy đủ các 
loại công đức. Ơn đức Pháp bảo lợi lạc 
chúng sinh, không thể nghĩ bàn. 

Phật vừa dứt lời, có ông Trưởng giả 
bạch đức Phật răng: “Bạch đức Thế Tôn! 
Trong một Phật bảo có nhiều hóa Phật, 
cùng khắp thế giới, đem lại lợi lạc cho 
nhiều chúng sinh, do nhân duyên gì mà 
rất nhiều người không gặp Phật Pháp, 
nên chịu khổ não dài trong nhiêu kiếp? 


Đức Phật dạy rằng: “Ví như mặt trời 
sáng soi thế giới, không hề thiên vị, 
nhưng những người mù không thấy ánh 
sáng. Điều này hắn nhiên không phải 
do lỗi của vâng thái dương. Tương tự, 
đức Phật tuyên giảng chánh pháp, mang 
nhiều lợi lạc cho khắp mọi người nhưng 
có nhiều người không tin Phật Pháp, 
không thích người tu, không tin nhân 


70 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


quả, thường tạo nghiệp ác, không chút 
hồ thẹn, gôc tội sâu nặng, qua nhiều kiếp 
sông, không hề nghe biết danh hiệu Tam 
Bảo, như người bị mù không thấy ánh 
sáng. Nếu có người nào cung kính Tam 
bảo, ưa thích Đại thừa, nhờ công đức 
này, nghiệp chướng tiêu trừ, phúc đức 
tràn đây, trí tuệ tăng trưởng, căn lành càng 
lớn, giã từ khô đau, chứng đạt giác ngộ. 
Này các đệ tử, năng lực Pháp bảo 
cũng như kim cương, có thể phá sạch 
lao ngục khổ đau. Pháp bảo như trời, soi 
sáng chúng sinh. Kho tàng Pháp bảo như 
ngọc ma-nI, hơn nhiều của báu. Pháp 
bảo mang lại niềm an lạc lớn. Pháp bảo 
là thuyên, vượt qua sinh tử, đến bờ Niết- 
bàn. Pháp bảo trừ diệt tội tham, sân, s1, 
giúp cho chúng sinh sống với trí tuệ, có 
lòng hồ thẹn. Pháp bảo cũng như giáp 
trụ kim cương, phá bốn loại ma, chứng 
đạo Bồ đề. Pháp bảo cũng như gươm trí 


KINH BỐỔN ÂN LỚN e 7l 


tuệ sắt, cắt dứt sinh tử. Pháp bảo chính 
là xe báu Tam thừa, chở hết mọi loài ra 
khỏi nhà lửa. Pháp bảo cũng như ngọn 
hải đăng soI, g1úp cho mọi người thoát 
khỏi ba cõi. Pháp bảo chính là vị đạo sư 
lớn, dẫn dắt mọi người thoát khỏi khổ 
đau, đạt được Niết-bản. Công đức pháp 
bảo sâu xa, khó nghĩ. Làm đệ tử Phật, 
mỗi ngày siêng năng đọc tụng Pháp bảo, 
hiểu rõ thực hành, sẽ được an vui, không 
còn bất hạnh. 

Này các đệ tử, có ba loại Tăng. Một, 
Bỏ-tát tăng. Hai, Thanh Văn Tăng. Ba, 
Phàm phu Tăng. Các bậc Bồ-tát Văn 
Thù Sư Lợi, Quan Âm, Thế Chí là Bồ- 
tát tăng. Ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục- 
kiền-liên là Thanh Văn tăng. Các vị tu sĩ 
xuất gia chân thật, có lý tưởng lớn, giới 
hạnh thanh cao, có chánh tri kiến, từ bi 
trí tuệ, hóa độ mọi người theo Tứ diệu 
đế, dù chưa giải thoát nhưng có thê giúp 


72 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


những người hữu duyên với chánh pháp 
Phật, đều được an vui, được gọi chung 
là các phàm phu tăng. Tăng bảo chính là 
ruộng phước đức lớn cho người tại g1a 
øIeo hạt hạnh phúc qua sự cúng dường, 
ủng hộ Phật sự. Ơn đức Tăng bảo cũng 
khó nghĩ bàn. 

Một vị trưởng giả cung kính bạch 
Phật: “Nghe lời Phật dạy, chúng con 
biết được ba ngôi tâm linh. Vì duyên 
cớ gì, ba ngôi tâm linh Phật, Pháp và 
Tăng được gọi là bảo? 

Đức Phật dạy rằng: “Lành thay, lành 
thay! Phật, Pháp và Tăng như viên ngọc 
quý, kim cương long lanh, cắt đứt khô 
đau. Tam bảo cũng như ngọc Ma-mi đẹp, 
không ai phá được, không lẫn bụi nhơ; xa 
lia phiền não; như bình thiên đức, mang 
lại an vui. Những người nghiệp nặng, nghi 
chướng quá dày thì khó gặp được ba ngôi 
tâm linh. Tam bảo có thê phá tan khổ đau, 


KINH BỐỔN ÂN LỚN e 73 


hàng phục các ma; giúp cho chúng sinh tu 
tập nghiệp lành. Tam bảo như vàng, vào 
lửa không đổi. Vì những nghĩa ấy nên 
Phật, Pháp, Tăng được gọi là “bảo '”. 
ƠN NGHĨA CHÚNG SINH 

Tất cả chúng sinh, từ vô lượng kiếp, 
trôi lăn sinh tử ở trong năm đường: 
thiên, a-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh và làm 
con người kiếp trước đã từng làm cha, 
làm mẹ, quyến thuộc của nhau. Tiếp nối 
điều này, ta hãy quán niệm tất cả người 
nam từng là cha ta, tất cả người nữ từng 
là mẹ ta. Mỗi người chúng ta từng làm 
cha mẹ nên cũng từng có tâm đại từ bi như 
cha mẹ ta. Ơn cha mẹ xưa, ta chưa trả hết. 
Nay do vọng nghiệp sinh ra thuận nghịch, 
rồi do chấp mắc, oán hại lẫn nhau. 


Vì không có trí nên ít ai hiểu trong 
nhiều đời trước, chúng ta đã từng làm 
cha mẹ nhau. Chỗ đáng trả ơn, làm lợi ích 
nhau mà không chịu làm đều là bất hiếu. 


74 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Nhân duyên đời trước, tất cả chúng sinh 
quá khứ, hiện tại và đời tương lai đều có 
ơn lớn, thực khó trả hết. Do vậy ta nên tìm 
cách trả ơn tất cả chúng sinh bằng lối sống 
đẹp, giàu lòng vị tha, giúp đỡ mọi người 
sông trong hòa thuận, cơm no áo ấm. 

Này các đệ tử, làm người cao quý phải 
biết đền trả bốn ân như thế. Người cầu 
chính đạo quyết tâm đền trả bốn ân cao quý 
băng sự thực tập mười Ba-la-mật. Trong 
đời tương lai, bất kỳ người nào nghe được 
Kinh này, thọ trì, đọc tụng, phổ biến rộng 
rãi sẽ được phước đức, tăng trưởng trí tuệ, 
được thiện thần giúp, thân không đau ôm, 
tuôi thọ dài lâu, an vui thơi thới. 

Phật vừa dứt lời, tất cả mọi người vô 
cùng hoan hỷ, phát tâm thọ trì, truyền bá 
kinh này. 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni PhậtO 

(Phẩm báo ân, chương thứ 2, Kinh Tâm Địa Quản). 


8. KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ 


Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở 
tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nal, đức Phật 
đã dạy cho năm Tỳ-kheo cốt lõi thực tập 
vô ngã như sau. 

1) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng 
thân thể này đây vốn là vô ngã. Nếu thân 
là ngã thì trên đời này không có tình 
trạng thân bị bệnh tật và ta có được một 
thân thể khỏe như sự mong đợi: “Thân 
thê của tôi phải như thế này, hoặc thân 
thể này phải như thế kia...” Nhưng trên 
thực tế, chắng được như thê. Này các đệ 
tử, vì thân vô ngã nên thân có bệnh, biến 
hoại, giả nua, dẫn đến chết chóc; những 
điều mong ước về thân thể này không 
thể thành tựu. O 

2) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng 


76 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


cảm giác con người vốn là vô ngã. Nếu 
các cảm giác đều là tự ngã thì trên đời 
này không có tình trạng cảm giác bị khô 
và ta có được dòng cảm giác tốt như sự 
mong đợi: “Cảm giác của tôi phải như 
thế này, hoặc cảm giác này phải như thế 
kia...” Nhưng trên thực tế, chăng được 
như thế. Này các đệ tử, vì cảm giác này 
vốn là vô ngã nên dòng cảm giác bị khổ 
chi phối; những điều mong ước về dòng 
cảm giác không thê thành tựu. O 

3) Này các đệ tử, hãy nhận thức răng 
tri giác con người vôn là vô ngã. Nếu 
các tri giác đều là tự ngã thì trên đời này 
không có tình trạng tri giác bị khổ và ta 
có được một tr1 giác tốt như sự mong 
đợi: “Tri giác của tôi phải như thế này, 
hoặc tri giác này phải như thế kia...” 
Nhưng trên thực tẾ, chắng được như thế. 
Này các đệ tử, vì tri giác này vốn là vô 
ngã nên những tri giác bị khổ chi phối; 


KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ ® 77 


những điều mong ước về những tri giác 
không thể thành tựu. O 

4) Này các đệ tử, hãy nhận thức răng 
tâm tư con người vôn là vô ngã. Nếu 
các tâm tư đều là tự ngã thì trên đời này 
không có tình trạng tâm tư bị khổ và ta 
có được một tâm tư tốt như sự mong đợi: 
“Tâm tư của tôi phải như thế này, hoặc 
tâm tư này phải như thế kia...” Nhưng 
trên thực tế, chắng được như thế. Này 
các đệ tử, vì tâm tư này vốn là vô ngã 
nên những tâm tư bị khổ chi phối; những 
điều mong ước về những tâm tư không 
thể thành tựu. O 

5) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng 
nhận thức con người vốn là vô ngã. Nếu 
các nhận thức đều là tự ngã thì trên đời 
nảy không có tình trạng nhận thức bị khô 
và ta có được một nhận thức tốt như sự 
mong đợi: “Nhận thức của tôi phải như 
thế này, hoặc nhận thức nảy phải như thế 


78 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


kia...” Nhưng trên thực tế, chăng được 
như thê. Này các đệ tử, vì nhận thức này 
vốn là vô ngã nên những nhận thức Dị 
khổ chi phối; những điều mong ước về 
những nhận thức khó được thành tựu. O 

6) Này các đệ tử, hãy cho biết răng thân 
thê, cảm giác, tri giác, tâm tư và các nhận 
thức vôn là thường còn hay là vô thường? 

- Bạch đức Thế Tôn, năm tô hợp này 
đêu là vô thường. 

— Này các đệ tử, hãy cho biết răng cái 
gì vô thường là khô hay vui? 

- Bạch đức Thế Tôn, những gì vô 
thường dĩ nhiên là khô. 

— Này các đệ tử, thân thể vô thường 
mang đên khô đau, chịu sự biên hoại như 
một quy luật. Đê vượt qua khô do thân 
vô thường, hãy thực tập răng: ““Iât cả thứ 
này không phải là tôi, không phải của tôi, 
cũng không phải là tự ngã của tôi”  O 


KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ s 79 


7) Này các đệ tử, tương tự như thế, cảm 
giác vô thường, tr1 giác vô thường, tâm 
tư vô thường, nhận thức vô thường mang 
đến khổ đau, chịu sự biến hoại như một 
quy luật. Đề vượt qua khổ do sự vô thường 
của mọi cảm giác, tri giác, tâm tư, và các 
nhận thức, hãy thực tập rằng: “Tất cả thứ 
này không phải là tôi, không phải của tôi, 
cũng không phải là tự ngã của tôi.” O 

8) Này các đệ tử, bất luận thân thể 
thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, thuộc 
trong hay ngoài, lớn hay vi tế, đẹp hay là 
xâu, xa hay là gân... hãy nên quán sát bằng 
chánh trí tuệ như chúng vốn là: “Tất cả thứ 
này không phải là tôi, không phải của tôi, 
cũng không phải là tự ngã của tôi.”  O 

9) Này các đệ tử, tương tự như thế, 
bất luận cảm giác, tri giác, tâm tư và các 
nhận thức thuộc về quá khứ, hiện tại, vị 
lai, thuộc trong hay ngoài, lớn hay vi tế, 
đẹp hay là xấu, xa hay là gân... hãy nên 


80 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


quán sát bằng chánh trí tuệ như chúng 
vốn là: “Tất cả thứ này không phải là tôi, 
không phải của tôi, cũng không phải là 
tự ngã của tôi.” O 
10) Này các đệ tử, nhờ nhận thức này, vị 
đệ tử thánh không vướng thân thê, không 
vướng cảm giác, không vướng tri giác, 
không vướng tâm tư, không vướng nhận 
thức. Do không vướng mắc, vị ây đạt được 
trạng thái la tham, tâm được giải thoát. 
Khi được giải thoát, nhận thức rõ ràng: 
“Ta đã giải thoát.” VỊ ấy biết rõ: '“Tái sanh 
đã hết, hạnh thánh đã thành, việc nên đã 
làm, không còn trở lại cuộc đời này nữa.” 
Nghe đức Phật dạy, năm thầy Tỳ- 
kheo vô cùng hoan hỷ, phát tâm thực tập 
chuyền hoá khổ đau. Ngay sau bài kinh, 
tâm của năm vị đều được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không còn chấp thủ. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần) O 


9. KINH BÓN PHÁP QUÁN NIỆM 


Tôi nghe như vây. Hồi ấy Thế Tôn 
lưu trú tại tỉnh Kiềm-ma-sắt-đàm thuộc 
nước Kuru. Một hôm Thế Tôn gọi các 
Tỳ-kheo, dạy cách quán niệm: “Có một 
độc lộ có thể tịnh hóa tất cả chúng sanh, 
vượt khỏi khổ đau, diệt trừ sầu não, thành 
tựu tuệ giác, chứng ngộ Niết-bàn.” Con 
đường đó là bốn điều quán niệm: quán 
thân là thân, quán thọ là thọ, quán tâm 
là tâm, quán pháp là pháp, với lòng nhiệt 
tâm, tỉnh thức, chánh niệm, nhờ đó diệt 
trừ tham đăm, sâu bị, không còn đau khổ. 
QUÁN THÂN NHƯ THÂN 

Này các hành giả, sau đây là cách quán 
thân như thân. Ở đây, hành giả đi đến 
khu rừng, hoặc ở gốc cây, hoặc ngôi nhà 
trống, ngôi thế hoa sen, giữ lưng ngay 


82 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


thăng, chánh niệm trước mặt, tỉnh thức 
rõ ràng hơi thở vào ra. 

Thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng: “Tôi 
đang thở vào một hơi thở dài.” Thở ra 
hơi dài, ý thức rõ ràng: “Tôi đang thở ra 
một hơi thở dài.” Thở vào hơi ngắn, ý 
thức rõ ràng: “Tôi đang thở vào một hơi 
thở ngắn.” Thở ra hơi ngăn, ý thức rõ 
ràng: “tôi đang thở ra một hơi thở ngắn.” 

Khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. Khi 
thở hơi ra, ý thức toàn thân. 


An tịnh toàn thân, tôi đang thở vào. An 
tịnh toàn thân, tôi đang thở ra. 

Đó là cách sống quán thân là thân ở 
trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài. 
Hoặc quán hiện tượng sinh khởi của 
thân. Hay quán hiện tượng hoại diệt 
của thân. Hay quán hiện tượng vừa 
sinh vừa diệt của thân thể này. Có thân 
thể này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh 


KINH BỐỔN PHÁP QUÁN NIỆM e 83 


thức, hướng về chánh trí, không hề chấp 
thủ vật gì trên đời. 

Lại nữa, hành giả đi biết mình đi, đứng 
biết mình đứng, ngôi biết mình ngôi, 
năm biết mình năm. Ý thức rõ ràng vận 
hành của thân trong mọi động tác cũng 
như cử chỉ. 

Lại nữa, hành giả ý thức rất rõ tư thế 
động tác của thân thể mình: đi tới đi lui, 
ngó qua ngó lại, co duỗi tay chân, cúi 
xuông ngắng lên, mặc ảo đắp y, cầm bát 
khất thực, ăn uống nhai nêm, đại tiện 
tiêu tiện, đi đứng năm ngồi, nói năng im 
lặng, ngay cả thức ngủ. 

Lại nữa, hành giả quán sát thần này, từ 
bàn chân lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc 
bởi da, chứa đầy nhơ nhớp. Trong thân 
này có: tóc, lông, móng, răng: da, thịt, 
gân, xương; thận, tủy, tim, gan; hoành 
mô, lá lách; phối, ruột, màng ruột; bụng, 


84 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


phân, mật, đàm; mủ, máu, mô hôi; mỡ 
thịt mỡ da; nước mắt, nước miếng: nước 
mủ, nước tiểu; và nước khớp xương. 
Phải quan sát rõ như người mắt sáng mở 
bao ngũ cốc, thấy rõ các loại: lúa gạo, mè, 
bột, đậu xanh đậu đen, hạt lớn hạt nhỏ. 

Lại nữa, hành giả quán sát thân này 
thông qua vị trí cũng như thứ tự của các 
yếu tố hình thành sắc thân: đất, nước, lửa, 
gió. Cũng giống như cách đồ tế khéo tay 
cắt từng chi phân của con bò lớn tại ngã 
tư đường, ai cũng thấy rõ. 

Lại nữa, hành giả quán sát thi thể 
người chết nằm trong nghĩa địa vải ngày. 
Thi thể trương sình, xanh rồi tím bằầm, 
dân dần thối rữa. Cái thi thể ây có thể 
sẽ bị quạ hay diều hâu, kên kên, chó sói, 
hay loài giả can hoặc các côn trùng ăn 
và cầu xé v.v... Cũng có tình huống thi 
thể còn nguyên, xương thịt gân da vẫn 
còn dính nhau. Cũng có trường hợp, chỉ 


KINH BỐỔN PHÁP QUÁN NIỆM ® 85 


còn bộ xương, thịt gân và máu đều đã rời 
rã, xương tay, xương chân, xương ống, 
xương chậu, Xương sống xương sọ và 
xương bắp vẽ. Cũng có trường hợp, th 
thể thành xương, trắng như võ ôc, hoặc 
tan thành bột, do để lâu năm. Hành giả 
thây rõ bản chất thân này vốn là như vậy, 
như một quy luật, không thê khác hơn. 

Đó là cách thức hành giả thực tập quán 
thân là thân ở trong ở ngoài, vừa trong 
vừa ngoài. Hoặc quán hiện tượng sinh 
khởi của thân. Hay quán hiện tượng hoại 
diệt của thân. Hay quán hiện tượng vừa 
sinh vừa diệt của thân thể này. Có thân 
thể này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh 
thức, hướng về chánh trí, không hề chấp 
thủ vật gì trên đời. 
QUÁN THỌ LÀ THỌ 

Này các hành giả, sau đây là cách hành 
giả quán sát dòng chảy cảm xúc chỉ là cảm 


8Ó ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


xúc. Ở đây hành giả có cảm xúc vui thì biết 
rõ ràng: ““Tôi có cảm xúc hạnh phúc trong 
mình;” có cảm xúc khổ thì biết rõ ràng: 
“Tôi có cảm xúc đau khổ trong mình;” khi 
có cảm xúc không khổ không vui thì biết 
rõ ràng: “Tôi có cảm xúc trung tính trong 
mình.” Tương tự, hành giả tuệ tri rất rõ 
cảm xúc khổ vui, cảm xúc trung tính, loại 
thuộc thân thể, loại thuộc tinh thần, phân 
định rõ ràng trong từng cảm xúc. 

Như vậy, hành giả quán dòng cảm xúc 
ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài. 
Hoặc quán sinh khởi của dòng cảm xúc. 
Hay quán hoại diệt của dòng cảm xúc. Hay 
quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của dòng 
cảm xúc. Có cảm xúc này, hành giả an trú 
chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, 
không hê chấp thủ vật gì trên đời. 


QUÁN TÂM LÀ TÂM 
Này các hành giả, sau đây là cách 
hành giả quán sát tâm chỉ là tâm. Ở đây, 


KINH BỐỔN PHÁP QUÁN NIỆM e 87 


hành giả thực tập chính niệm: Với tâm 
có tham, biết tâm vướng tham; với tâm 
có sân, biết tâm vướng sân; với tâm có 
si, biết tâm vướng si. Với tâm không có 
tham, sân và sĩ thì tuệ tri rằng tâm thoát 
ba độc. Tương tự, hành giả áp dụng tuệ 
tri với các tâm lý: chuyên chú, tán loạn; 
quảng đại, nhỏ nhoI; hữu hạn, vô thượng: 
định tỉnh hay động; giải thoát hay trói. 

Như vậy, hành giả quản sát cái tâm 
ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài. 
Hoặc quán sinh khởi, hoại diệt của tâm. 
Hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt 
của chính tâm ấy. Có cái tâm nảy, hành 
giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng 
về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì 
trên đời. 
QUÁN PHÁP LÀ PHÁP 

Này các hành giả, sau đây là cách hành 
giả quán sát pháp chỉ là pháp. Ở đây, 


88 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


hành giả có thể quán sát với năm triền 
cái. Nội tâm có dục thì biết rõ ràng “tâm 
tôi có dục.” Nội tâm không dục thì biết 
rõ ràng “tâm không ái dục.” Hành giả 
nhận diện có loại ái dục trước nay chưa 
có nay mới sinh khởi, hoặc trước đã có 
nay được đoạn diệt, hoặc đã diệt rôi thì 
không tái hiện. Với cách quán này, hành 
giả thấy rõ bốn triền cái khác: tâm lý sân 
hận, hôn trầm thuỳ miên, trạo hồi và ngÌ1. 
Như vậy, hành giả thực tập quán sát 
pháp chỉ là pháp với năm triển cái, ở 
trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài. Hoặc 
quản sinh khởi, hoại diệt của pháp. Hay 
quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của các 
pháp ây. Có các pháp nảy, hành giả an trú 
chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh 
trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. 
Tương tự, hành giả có thể quán sát 
pháp chỉ là pháp với năm thủ uân. Hành 
giả tuệ tri: “đây là sắc thân, đây là nguồn 


KINH BỐỔN PHÁP QUÁN NIỆM e 89 


sốc tạo ra sắc thân, đây là trạng thái văng 
mặt sắc thân và đây là đường đưa đến 
tình trạng văng mặt sắc thân.” Với cách 
quán này, hành giả thấy rõ bốn thủ uân 
khác: thọ, tưởng, hành, thức. 

Tương tự, hành giả có thể quán sát 
pháp chỉ là pháp với sáu trần cảnh. Hành 
giả tuệ tri: “mắt và hình sắc tiếp xúc với 
nhau, tai với âm thanh, mũi với các mùi, 
lưỡi với các vị, thân với xúc chạm, ý với 
các pháp, phát sinh kiết sử.” Hành giả 
biết rõ loại kiết sử nào, trước nay chưa 
có nay mới phát sinh, kiết sử đã sinh nay 
được đoạn diệt, kiết sử đã diệt không 
còn tái phát. 

Tương tự, hành giả có thể quán sát 
pháp chỉ là pháp với bảy giác chi. Hành 
ø1ả tuệ tr1: “với tâm có niệm, biết rõ ràng 
là tâm tôi có niệm; với tâm thất niệm, 
biết rõ ràng là tâm tôi thất niệm.” Hành 
giả biết rõ loại chánh niệm nảo, trước 


90 se KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


nay chưa có nay mới phát sinh, chánh 
niệm đã sinh nay được thành tựu. Tương 
tự áp dụng sáu giác chi khác: trạch pháp, 
tinh tân, hỉ và khinh an, định và hành xả. 

Tương tự, hành giả có thể quán sát 
pháp chỉ là pháp với bốn thánh đề. Hành 
giả tuệ tri: “đây chính là khô, đây là gốc 
khổ, đây là hết khổ và đây chính là con 
đường diệt khô.” Như vậy, quán sát pháp 
chỉ là pháp, ở trong ở ngoài, vừa trong 
vừa ngoài. Hoặc quán sinh khởi, hoại 
diệt của pháp. Hay quán hiện tượng vừa 
sinh vừa diệt của các pháp ấy. Có các 
pháp này, hành giả an trú chánh niệm 
tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hè 
chấp thủ vật gì trên đời. 

Này các hành giả, ai tu tập được bốn 
pháp quán niệm trong vòng bảy năm, có 
thể chứng đắc: chánh trí hiện tại; nều còn 
dư y, chứng quả Bất hoản. Thực ra, thời 
gian tu tập quán sát có thể ít hơn, chỉ cần 


KINH BỔN PHÁP QUÁN NIỆM e 9] 


một năm, hoặc là bảy tháng, thậm chí 
bảy ngày, nêu đúng phương pháp, vẫn 
chứng đặc được hai quả vị trên. 

Khi nghe đức Phật giảng giải phân 
tích vê bôn niệm xứ, tât cả mọi người vô 
cùng hoan hỷ, phát nguyện thực hành, 
truyên bá kinh này. 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 


10. KINH BẢY CÁCH 
DỨT TRỪ KHỎ ĐAU 


Tôi nghe như vầy. Có một thưở nọ, ở 
chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử 
Kỳ-đà phát tâm hiến cúng, đức Phật 
triệu tập tắt cả tu sĩ rồi giảng giải về 
pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Ngài 
dạy như sau: 

— Này các đệ tử, Như Lai giảng giải 
về bảy cách thức châm dứt lậu hoặc cho 
người thấy, biết; chứ không cho người 
chăng biết gì cả. Này các đệ tử, do không 
có được fác ý nh thát mà các lậu hoặc 
bắt đầu có mặt, lậu hoặc có mặt được 
tăng trưởng nhanh. Này các đệ tử, /ác ý 
như thật sẽ giúp hành giả diệt trừ tận gốc 
tất cả lậu hoặc, cả cũ lẫn mới. 


Này các đệ tử, có những lậu hoặc phải 


94 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


được châm dứt bằng chánh tri kiến, có 
những lậu hoặc phải được chấm dứt 
do /đm phỏng hộ, có những lậu hoặc 
phải được châm dứt do íiêu fhụ đúng, 
có những lậu hoặc phải được châm dứt 
do ứâm kham nhân, có những lậu hoặc 
phải được châm dứt do Đế tránh né, có 
những lậu hoặc phải được chấm dứt do 
biết trừ điệt và có lậu hoặc phải được 
chấm dứt do biết fu tập. 

1. Một là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch bằng chánh tri kiến. 

Này các đệ tử, có kẻ phàm phu kém 
học ít nghe, không gặp bậc Thánh hay 
bậc chân nhân, không biết cặn kẽ giáo 
pháp bậc Thánh, không có tu tập giáo 
pháp bậc Thánh; không thây rõ được 
những øgì là điều cần được tác ý nên để 
ý đến những việc không cân, đang khi 
những điều không cần tác ý thì lại để ý. 
Kết quả xấu là, dục lậu, hữu lậu và vô 


KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU ® 95 


minh lậu sẽ được sanh khởi, ba lậu đã 
sanh tiếp tục tăng trưởng. Những người 
thực tập fác ý như thát sẽ không vướng 
kẹt vào các suy nghĩ thuộc về quá khứ: 
“Tôi đã có mặt hay không có mặt trong 
thời quá khứ? Nếu từng có mặt thì thời 
quá khứ, tôi đã là ai, tôi như thế nảo, hình 
thù ra sao, thân phận thế nào?” Người 
ây cũng không bị vướng kẹt vào các suy 
nghĩ gì thuộc về tương lai: “Tôi sẽ có 
mặt hay không có mặt trong thời tương 
lai? Nếu sẽ có mặt trong thời tương lai, 
tôi sẽ là ai, tôi như thế nào, hình thù ra 
sao, thân phận thế nào?” Đồng thời vị ấy 
cũng không nghi ngờ về bản thân mình 
trong thời hiện tại: “Tôi đang có mặt hay 
không có mặt? Nếu đang có mặt trong 
thời hiện tại thì tôi là ai, tôi như thê nào, 
hình thù ra sao, tôi từ đâu đến, tôi chết 
về đâu?” 


Này các đệ tử, nếu người thực tập ứác 


96 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


ý như thật đỗi với quá khứ, hiện tại, vị 
lai, sẽ không vướng kẹt một trong các 
loại tà kiến sau đây: “Tôi có tự ngã; tôi 
hoàn toàn không có tự ngã nào; do bản 
thân tôi, tôi tưởng tri răng tôi có tự ngã; 
do bản thân tôi, tôi tưởng tri răng không 
có tự ngã; không do tự mình, tôi tưởng 
tri rằng tôi có tự ngã; chính tự ngã tôi 
nói năng, cảm giác, rồi chịu quả báo các 
nghiệp thiện ác đã từng tạo ra chỗ này, 
chỗ khác và tự ngã này vốn là thường 
trú, thường hằng, bất biến.” 

Này các đệ tử, các quan niệm trên đều 
là tà kiễn, còn được gọi là tà kiến trù lâm, 
tà kiến hoang vu, tà kiến hý luận, tà kiến 
tranh chấp, hay kiến kiết phược. Vì bị 
trói buộc bởi kiến kiết sử, những người 
phàm phu không giải thoát được sanh, 
già, bệnh, chết, bị vướng sâu, bi, khổ, ưu 
và não; không thoát khỏi được mắc xích 
khổ đau. 


KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU e 97 


Này các đệ tử, người thực tập được 
tác ỷ như thật sẽ thấy rõ ràng: “Đây là 
khổ đau, đây là nguyên nhân dẫn đến 
khổ đau, đây là niết-bàn hạnh phúc tối 
thượng, đây là con đường châm dứt khổ 
đau.” Nhờ thực tập này, ba trói buộc 
tâm: thân kiến, hoài nghi và giới câm thủ 
được bứng gốc rễ. 

2. Hai là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch bằng /âm phòng hộ. 

Này các đệ tử, nêu có người nảo quán sát 
như thật, luôn luôn phòng hộ cả sáu giác 
quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý) 
thi các lậu hoặc và các phiền não sẽ được 
chuyền hóa, không còn điều kiện tiếp tục 
có mặt, huỗng là phát triển. Nhờ thực tập 
nảy, khô đau kết thúc, hạnh phúc tràn đây. 

3. Ba là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch do Øiêu thụ đúng. 


Này các đệ tử, nêu có người nào quán 


98 e KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


sát như thật về mục đích chính của các y 
phục là đễ che đậy thân khỏi trần truông: 
ngăn ngừa nóng, lạnh, ruồi, muỗi và gió; 
các loài bò sát; ánh năng mặt trời... 

Đối với thực phẩm thì thấy rõ rằng mục 
đích ăn uống không nhằm hưởng thụ, 
đam mê, vui đùa; không nhằm trang sức, 
tự làm đẹp mình; cốt giúp thân này khỏe 
mạnh, sống lâu, thoát khỏi đau bệnh, hỗ 
trợ đời sống giới hạnh thanh cao. 

Đối với giường, chiếu, mùng, mên và 
gối... thì nên xem là giải trừ nguy hiểm 
của nóng và lạnh, tránh sự xúc chạm của 
loài ruồi muỗi, giúp ta sống tốt cuộc đời 
độc cư, an tịnh, thanh cao. 

Đối với dược phẩm thì nên xem răng 
đây là thuốc tốt, trị bệnh của thân, dừng 
cảm giác đau đã từng có mặt, không còn 
sầu não. 


Này các đệ tử, nhờ sử dụng đúng 


KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU ®s 99 


mục đích y phục, ăn uống, giường 
chiếu, thuốc thang, nhờ đó... các cảm 
giác cũ đều được chuyền hóa, các cảm 
giác mới không được xuất hiện; người 
tu vượt qua tất cả lỗi lầm, sống trong 
an Ồn. 

4. Bốn là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch do biết kham nhẫn. 


Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán 
sát như thật về thân thể này nên kham 
nhân được lạnh, nóng, đói, khát; sự xúc 
chạm của ruồi, muỗi, gIÓ, năng, các loài 
bò sát; những lời mạ ly, phỉ báng, chỉ 
trích... Nhờ đó làm chủ cảm giác đau 
nhức, thống khổ, bi thương, chết điếng 
cả người; bất mãn, chán chường, sầu lo, 
tuyệt vọng. Nhờ tập kham nhẫn đối với 
thân thể, tất cả lậu hoặc và các phiền não 
không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự 
tại, thánh thơi. 


100 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


5. Năm là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch do biết tránh né. 

Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán 
sát như thật nên tránh né được các loại 
thú đữ; vực núi, hỗ sâu; vũng lầy, ao 
nhớp; gai góc, cây cối... Quyết không lai 
vãng những nơi không tốt. Không đứng 
và ngồi những chỗ không đáng. Không 
glao du với những phường bắt chánh, dễ 
bị nghi ngờ về nhân cách tốt. Nhờ biết 
tránh né, tất cả lậu hoặc và các phiền não 
không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự 
tại, thánh thơi. 


6. Sáu là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch do ðiếr đoạn trừ. 

Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán 
sát như thật nên không chấp nhận tâm 
niệm ái dục, sân hận, hủy hại và các bất 
thiện... dù đã có chưa; quyết tâm từ bỏ, 
không cho tồn tại các tâm niệm này. Nhờ 


KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU ® 101 


biết thực tập đoạn trừ niệm ác, tất cả lậu 
hoặc và các phiền não không còn tỒn tại, 
tâm được an lạc, tự tại, thảnh thơi. 

7. Bảy là lậu hoặc được chấm dứt 
sạch do biết fu tập. 

Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán 
sát như thật nên tu tập được bảy điều 
giác ngộ, bao øôm chánh niệm, trạch 
pháp, tỉnh tấn, hoan hỷ, khinh an, thiên 
định, buông xả, người tu viễn ly những 
điều bất thiện, dứt được tham ái và các 
khô đau. Nhờ biết tu tập, tất cả lậu hoặc 
và các phiền não không còn tỒn tại, tâm 
được an lạc, tự tại, thánh thơi. 

Này các đệ tử, nhờ tu đúng cách, nên 
lậu hoặc nào phải được châm dứt băng 
chánh trì kiến thì dùng chánh kiến; 
những lậu hoặc nào phải được châm dứt 
do /đm phỏng hộ thì dùng phòng hộ; 
những lậu hoặc nào phải được chấm dứt 


102 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


do f/êu thụ đúng thì phải sử dụng cách 
tiếu thụ đúng; những lậu hoặc nào phải 
được châm dứt do ứâm kham nhân thì 
dùng kham nhẫn; những lậu hoặc nảo 
phải được chấm dứt do ð/ết tránh né thì 
dùng tránh né; những lậu hoặc nào phải 
được châm dứt do ð/ếr rừ diệt thì dùng 
trừ diệt và lậu hoặc nào phải được chấm 
dứt do ð/ế: íu tập thì dùng tu tập. 

Này các đệ tử, người tu như thế được 
gọi là người đã sống phòng hộ với sự 
phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đứt tham ái, 
không còn trói buộc, kết thúc kiêu mạn, 
giã từ khô đau. 

Nghe đức Phật dạy, tất cả mọi người 
vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, 
truyền bá lời Phật, đem lại lợi lạc cho rất 
nhiều người. 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 


xkk*sk 


^ 


Ƒ 


PHAN SAM NGUYEN 


¬ 
^ 


PHẦN SÁM NGUYỆN * 105 


1. BÁT-NHÃ TÂM KINH 


Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, 
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, 
Bấy giờ Bỏ-tát quán soi, 
Thấy rằng năm uân ba đời đều không.O 
Vượt tất cả các vòng khổ ách, 
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! 

Sắc nào có khác gì không, 
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O 
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thé, 
Tánh chân không các pháp viên thành 
Thảy đều chăng diệt, chăng sanh, 
Chắng nhơ, chăng sạch, chăng tăng giảm øì.O 
Trong chân không chăng hề có sắc, 
Chăng thọ, tưởng, hành, thức trong không. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O 
Không nhãn thức đến không ý thức, 
Không vô minh hoặc hết-vô-minh, 
Không điều già chết chúng sanh, 
Hết già, hết chết thực tình cũng không. 


106 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Không trí huệ cũng không chứng đắc, 
Bởi có gì là chỗ đắc đâu. 
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào, 

Trí ba-la-mật, thăm sâu thực hành, 
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, 
Mọi việc đều chắng khiến hoảng kinh, 

Xa lìa mộng tưởng đảo điên, 
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O 
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ, 

Mà ba đời chư Phật nương vào, 
Chứng thành quả giác tối cao, 

Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O 

Lời thần chú sâu xa bậc nhứt, 
Lời chú thần rất mực quang minh, 
Chú thân cao cả anh linh, 

Là lời thần chú thật tình cao siêu, 
Trừ dứt được mọi điều đau khố, 
Đúng như vầy muôn thuở không sai. 
Ngài liền tuyên nói chú này, 

Đề người trì niệm sáng bảy chơn tâm:O 
Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê 
Bô-dhi Sva-ha. (3 lần OOO 


PHẦN SÁM NGUYỆN * 107 


2. NIỆM PHẬT 

Nam-mô Ta-bà giáo chủ, tam giới Đạo 

sư, tứ sinh Từ phụ, nhân thiên Giáo chủ, 

thiên bá ức hoá thân, Bôn sư Thích-ca 
Mâu-ni Phật. 

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (1s làn O 

Nam-mô Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát O 

Nam-mô Đại hạnh Phổ-hiền Bỏ-tát O 

Nam-mô Hộ pháp chư Tôn Bồ-tát O 

Nam-mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ-tát 

(3 lần) OOO 


3. NĂM ĐIÊU QUÁN TƯỞNG 

(Hoặc đọc bài Quán Chiêu Thực tại) 

Thế Tôn lời dạy tỏ tường 
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra: 

Chúng sanh phải có sự già, 
Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. O 
Chúng sanh bệnh tật phải mang, 

Không ai sống mãi bình an, mạnh lành. 


108 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Chúng sanh sự chết sẵn dành, 
Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. 
Chúng sanh phải chịu chia ly, 

Giã từ tất cả ra đi một mình. 
Mang theo gánh nghiệp ba sinh, 
Theo ta như bóng theo hình không buông, 
Nay con nương đắng pháp vương, 
Niết bàn chứng đắc cát tường an vui. O 


4. QUÁN CHIẾU THỰC TẠI 
Không truy tìm quá khứ, 
Không ước vọng tương lai. 
Quá khứ đã qua rồi, 

Tương lai lại chưa đến. 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính là đây. 

Không động, không lung lay. 

Hãy thực hành như thế! O 
Không một ai biết trước 

Cái chết đến lúc nảo; 

Tử thần có đợi đâu, 


PHẦN SÁM NGUYỆN s 109 


Làm sao điều đình được. 

Vì thế nên nỗ lực, 

Tinh tấn suốt đêm ngày, 

Tỉnh thức từng phút giây, 

An trụ bằng chánh niệm. 

Như vậy mới xứng đáng 

Người biết sông một mình, 
Người ấy đã tôn vinh 

Đạo nhiệm mâu vô thượng. O 


5. SÁM QUY NGUYỆN 
Trầm hương xông ngát điện, 
Sen nở Phật hiện thân, 

Pháp giới thành thanh tịnh, 

Chúng sanh lắng nghiệp trần. 

Đệ tử tâm thành 

Hướng về Tam Bảo: O 
Phật là thầy chỉ đạo, 

Bậc tỉnh thức vẹn toàn, 

Tướng tốt đoan trang, 

Trí và bi viên mãn. 


110 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Pháp là con đường sáng, 
Dẫn người thoát cõi mê, 
Đưa con trở về 

Sống cuộc đời tỉnh thức. 
Tăng là đoàn thể đẹp 

Cùng đi trên đường vui, 

Tu tập giải thoát, 

Làm an lạc cuộc đời. 

Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, 
Trên con đường học đạo, 
Biết Tam Bảo của tự tâm. 
Nguyện xin chuyên cần, 
Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. 
Nguyện theo hơi thở, 

Nở nụ cười tươi. 

Nguyện học nhìn cuộc đời, 
Bằng con mắt quán chiếu. 
Nguyện xin tìm hiểu 

Nỗi khổ của mọi loài. 

Tập từ bị, hành hỷ xả, 
Sáng cho người thêm niềm vui, 


PHẦN SÁM NGUYỆN *® lII 


Chiều giúp người bớt khổ. O 
Đệ tử nguyện sống đời thiểu dục, 
Nếp sống lành mạnh an hòa, 

Cho thân thê kiện khương. 
Nguyện rủ bỏ âu lo, 

Học tha thứ bao dung, 

Cho tâm tư nhẹ nhõm. 

Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo: O 
Ơn cha mẹ, ơn thây, 

Ơn bè bạn, chúng sanh, 

Nguyện tu học tinh chuyên 

Cho cây bị trí nở hoa. 

Mong một ngày kia, 

Có khả năng cứu độ mọi loài, 
Vượt ra ngoài cõi khô, 

XIn nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh, 
Gia hộ cho đệ tử chúng con 

Viên thành đại nguyện. OOO 


112 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


6. HỎI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Tụng kinh tu tập, phước tăng, 

Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi. 
Nguyện cho tất cả trời nØƯỜI, 

Đều vảo cõi Phật, sáng ngời chân tâm. O 


Nguyện trừ ba chướng trầm luân, 
Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng. 
Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, 
Noi theo Bồ-tát làm tròn tắm gương. O 


Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương, 
Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh, 
Hoa cười, chứng ngộ vô sanh, 
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh.O 


Nguyện đem công đức tạo thành, 
Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, 
RảI ban hạnh phúc muôn nơi, 
Giúp người giác ngộ, an vui đạo mâu. 

(3 xá) OO(O 


PHẦN SÁM NGUYỆN *® 113 


7. LỜI NGUYÊN CUÓI 

(Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện; đại chúng mặc niệm) 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 
Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ, 
Bánh xe pháp vận chuyên không dừng. 
Tăng n1, đạo lực thậm thâm, 
Phật tử, tín tâm kiên cô. 
Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang, 
Cầu thế giới hòa bình, hưng thịnh. 
Đời đời làm bà con Phật pháp, 
Kiếp kiếp làm quyên thuộc từ bi. 
Mọi người biết tu học điều lành, 
Bốn biên được mưa hòa, gió thuận. O 


Chúng con phát nguyện: 
Tạo thêm công đức, dứt hết lỗi lầm, 
Phủi sạch não phiên, trau dồi tuệ giác. 
Học theo Trung đạo, tu hạnh nhất thừa, 
Tỉnh tân sớm trưa, câu thành Phật đạo. O 
Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. 

(3xá) OOQO 


114 ® KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


§. ĐÁNH LẺ BA NGÔI BÁU 


Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành.  (i1ay)O 


Con xin nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bị, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm.  (1Ilạy) O 


Con xin nương tựa Tăng, 

Đoàn thê sống an vui, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy) O 


SÁCH CÙNG TÁC GIÁ 


L. KINH TỰNG (Phiên dịch và biên tập) 

1. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Tụng Hằng Ngày. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. xxxii + 992. 

2. Thích Nhật Từ soạn dịch., Nghi Thức Tụng Niệm. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. xx + 390. 

3. Thích Nhật Từ soạn dịch., Kinh Địa Tạng. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2008, tr. 154. 

4. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Lời Dạy Cuối Cùng 
Của Đúc Phật. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 62. 

5. Thích Nhật Từ biên tập., Nghi Thúc Thập Chú. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. 30. 

6. Thích Nhật Từ biên tập., Kinh Vu Lan Báo Hiếu, Thích 
Tuệ Đăng dịch. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. xvii + 62. 

7. Thích Nhật Từ biên soạn., Nghi Thức Phật Đản. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. 48. 


8. Thích Nhật Từ soạn dịch., WMghi Thức Sám Hối. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 52. 


9. Thích Nhật Từ soạn dịch., Kinh Phổ Môn. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 32. 


10. Thích Nhật Từ soạn dịch., Kinh Dược Sư. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 36. 


11. Thích Nhật Từ soạn dịch., Kïih A Dịi Đà. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 34. 


12. Thích Nhật Từ biên tập., Kinh Từ Tâm và Phưóc Đúc. 
Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 42. 


13. Thích Nhật Từ biên soạn., Wghi Thức Lễ Xuất Gia. Sài 
Gòn: NXB Tổng Họp, 2010, tr. 20. 


14. Thích Nhật Từ soạn dịch., ghi T/uức Lễ Thành Hôn. 
Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 2010, tr. 20. 


15. Thích Nhật Từ soạn dịch., Nghỉ Thức Quy Y Tam Bảo. 
Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 28. 


16. Thích Nhật Từ soạn dịch., Vehi Thức Phóng Sanh. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 10. 


17. Thích Nhật Từ soạn dịch., Mehi Thức Chúc Tết Nguyên 
Đám. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 24. 


18. Thích Nhật Từ soạn dịch., Nghỉ Thức An VỊ Phật. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 19. 


19. Thích Nhật Từ biên soạn., Nghi Thức Hô Chuông. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 22. 


20. Thích Nhật Từ soạn dịch., Kinh Phật Cho Người Mới 
Bắt Đâu. Sài Gòn: ÑNXB Hồng Đức, 2013, tr. 124. 


II SÁCH ỨNG DỤNG 

1. Thích Nhật Từ., Thế Giới Cực Lạc. Sài gòn: NXB Văn 
Hóa Sài gòn, 2010, tr. 142. 

2. Thích Nhật Từ., Chết Đi về Đâu. Sài gòn: NXB Văn 
Hóa Sài gòn, 2010, tr. 126. 

3. Thích Nhật Từ., Cẩm Nang Viết Khảo Luận Luận Văn & 
Luận Án. Sài gòn: ÑXB TP. Hồ Chí Minh. 2003, tr. 200. 

4. Thích Nhật Từ dịch và chú giải., Tìm Hiểu Kinh Bốn Mươi 
Hai Chương. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 499. 


5. Thích Nhật Từ., Phương Trời Thong Dong. Sài gòn: 
NXB Phương Đông. 2010, tr. S7. 

6. Thích Nhật Từ., Chuyển Hoá Cảm Xúc. Sài gòn: ÑNXB 
Thời Đại. 2010, tr. 112. 

7. Thích Nhật Từ., Hiểu Thương và Tuỳ Hỷ. Sài gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. 174. 

8. Thích Nhật Từ., King Hoảng Tài Chánh Toàn Cầu 
qua Cái Nhìn Phật Giáo. Sài gòn: NXB Hải Phòng, 2009, 
tr. 152. 

9. Thích Nhật Từ., Không Có Kẻ Thù. Sài Gòn: NXB Thời 
Đại, 2010, tr. 121. 

10. Thích Nhật Từ., Chuyển Hóa Sân Hận. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2010, tr. 180. 

11. Thích Nhật Từ., Đối Diện Cái Chết. Sài gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. 169. 


12. Thích Nhật Từ., Quay Đầu Là Bờ. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. 202. 


13. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Giữa Đời Thường. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 194. 


14. Thích Nhật Từ., Con Đường An Vui. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. 168. 


15. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc trong Tâm Tay. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2010, tr. 149. 

16. Thích Nhật Từ., Đôi Dép Triết Lý về Hạnh Phúc Hôn 
Nhân. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 178. 

17. Thích Nhật Từ., Phật Giáo và Thời Đại. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2011, tr. L71. 


18. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Tuổi Già. Sài Gòn: ÑNXB 
Phương Đông, 2011, tr. 130. 

19. Thích Nhật Từ., Sống Vui Sống Khỏe. Sài Gòn: ÑNXB 
Phương Đông, 2012, tr. 124. 

20. Thích Nhật Từ., 70 Điều Tâm Niệm. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2012, tr. 128. 

21. Thích Nhật Từ., 7 Điều Phật Dạy. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2012, tr. 17. 

22. Thích Nhật Từ., Con Đường Chuyển Hóa. Sài Gòn: 
NXB Hồng Đức, 2012, tr. 208. 

23. Thích Nhật Từ., 7m Điều Giác Ngộ. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2012, tr. 194. 

24. Thích Nhật Từ., 7ïnh Hoa Trí Tuệ. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2012, tr. 266. 

25. Thích Nhật Từ., Để Gió Cuốn Đi. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2012, tr. 94. 

26. Thích Nhật Từ., Đừng Vì Tiền Phụ Nghĩa, Quên Tình. 
Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 106. 

27. Thích Nhật Từ., Chùa Ấn Quang: Danh Thắng và Di 
Tích Lịch Sử. Sài Gòn: ÑNXB Phương Đông, 2012, tr. 60. 

28. Thích Nhật Từ., /00 Điều Đạo Đúc tại Gia và Nghỉ 
Thúc Quy Y Tam Bảo. Sài Gòn: ÑNXB Phương Đông, 2012, 
tr. 84. 

29. Thích Nhật Từ., Gia Đình Xã Hội và Tâm Linh. Sài 
Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 172. 


và các tác phẩm khác v.v... 


KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BÁT ĐẦU 


Thích Nhật Từ 
soạn dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BẮC 


Biên tập: Thế Vinh 
Sửa bản in: Quảng Tâm 
Trình bảy: Ngọc Anh 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
Nhà A2 - 261 Thụy Khuê, Hà Nội 
Tel: (84.4) 08044806 - Fax: (84.4) 08043538 


In lần thứ nhất 1.000 cuốn, khổ 14 x 20 cm tại Xí nghiệp 
in Nguyễn Minh Hoàng, 510 Trường Chinh, P.13, Q. Tân 
Bình, Tp.HCM. Giấy phép xuất bản số: 1733-2013/CXB/57- 
77/HĐ. Cấp ngày 20 tháng 11 năm 2013. In xong và nộp lưu 
chiều tháng 01 năm 2013. 


